Fậi Hi) 


—/_) 
ĐỜITHƯỜNG 


7 


CAO THẰNG BÌNH 


Hi HN 


4 IN[- 
Si ườG 


ỉ 





NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 


hững lời Phật dạy phần lớn 

mang tính phương tiện. Nếu 

ta chấp chặt từng chữ, từng lời 
sẽ khó hiểu được hết ý nghĩa thâm sâu 
bên trong. Chúng ta - những người học 
Phật ngày nay - rất cần nhận biết đâu là 
phương tiện, đâu là chân lý trong những 
lời Phật dạy để không rơi vào cực đoan 
và thiên kiến. Ngoài ra, người học Phật 
cũng cần chú tâm vào thực hành để tự 
mình thực chứng, để tự tìm ra cách đi 
phù hợp cho riêng mình. 

Giữa lý thuyết và thực hành luôn 
là một khoảng cách lớn. Nhiều khi ta 
tưởng mình đã biết, đã ngộ, nhưng khi 
đụng chuyện thì mới biết mình đang 
ở đâu, đang ở tầng mức nào trên con 
đường tu tập. Đạo Phật không phải là 
một tôn giáo, không chủ trương sùng 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) 5 


bái cá nhân. Đạo Phật cũng không phải 
để cầu xin Phật Trời ban phúc, lánh 
nạn. Đạo Phật chỉ dạy ta triết lý sống 
mà qua đó ta phải vận dụng thực hành 
để soi rọi bản thân, để tỉnh thức trong 
từng hơi thở trong việc làm chủ thân 
tâm của mình. 

Phúc hay nạn, thực ra không phải 
do Trời Phật ban cho, mà đó là kết quả 
của những việc ta làm, phản ảnh mức 
độ tu tập của ta trong quá khứ và hiện 
tại. Muốn thay đổi nghiệp thì phải tu và 
hành. Để tu hành đúng thì phải học và 
hiểu những lời Phật dạy rồi đưa chúng 
vào cuộc sống hàng ngày. Có thế, ta 
mới là một người con Phật đúng nghĩa. 


TP. HCM, 2021 


G_ cAo THĂNG BÌNH 


T. 


Đạo Phật Và Kỹ Năng 


“Nếu chỉ nặng về kỹ năng uà hình thức 
mà chưa thấy được bản chất Không của 
các pháp thà ta uẫn cờn xa lắm với những 


lời Phật dạy..." 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 7 


gười đời dạy nhau kỹ năng sống để chinh 

phục nhân tâm. Kỹ năng sống giúp ta làm 
chủ bản thân, làm chủ hành động của mình 
trong đối nhân xử thế. Người đời học kỹ năng 
nhẫn nhịn như là một sự khôn ngoan, kìm chế 
để chờ đợi thời cơ. Nó hoàn toàn không giống 
với cái nhẫn của người tu hành. Cho nên, với 
người nhiều kỹ năng sống, tuy bên ngoài họ 
biểu hiện trầm tĩnh, nhưng bên trong vẫn bị 
tác động, trong tâm họ vẫn còn nhiều âu lo, 
đau khổ. 

Khác với đời thường, Đạo Phật chú trọng 
vào quán chiếu bản thể của sự vật. Nhờ thấy 
rõ được bản thể các pháp, người tu hành nhẫn 
mà như không nhẫn và cũng “không thấy 
mình nhẫn: Vì họ không vướng mắc vào hình 
tướng nên đau khổ không có chỗ bám vào. 
Nhờ vậy, tâm họ an nhiên, cách hành xử thanh 
thản mà không cần sử dụng đến kỹ năng hay 
kỹ xảo của đời thường. 

Kỹ năng sống có thể giúp người vụng về 
thành người khéo léo. Nhưng nếu chỉ nặng về 
kỹ năng và hình thức mà chưa thấy được bản 
chất Không" của vạn pháp thì ta vẫn còn xa 
lắm với những lời Phật dạy. 


TP. HCM, 2020 


©_ CAOTHĂNG BÌNH 


Kinh Phật Là Báu Vật 


“Thật là đáng tiếc khi ta chưa biết quí 
trọng báu uật của Đức Phật để lại, trong 
khi đó lại đi cầu tìm nhiều thứ uô nghĩa 


khác..." 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 9 


P một sự thật là nhiều Phật tử thích nghe 
Jthuyết pháp nhưng lại ngại đọc Kinh. Điều 
đó cũng dễ hiểu vì thuyết pháp thường dễ 
hiểu, trong khi đọc Kinh vừa khó hiểu và vừa 
dễ buồn ngủ. Thế nhưng, việc gì cũng có hai 
mặt. Sự tiện lợi đôi khi cũng đi kèm với thiệt 
thòi đó là ta không có cơ hội tiếp xúc trực 
tiếp với lời Phật dạy mà chỉ nghe qua sự diễn 
giải của người khác. Việc đó cũng giống như 
khi đến thăm các di tích ngày xưa, ta không 
đi vào bên trong để xem vì ngại khó, mà chỉ 
thích đứng bên ngoài để nghe tường thuật của 
hướng dẫn viên. 

Với cùng một câu Kinh, sẽ luôn có những 
kiến giải khác nhau, đôi khi trái ngược nhau, 
tùy theo sự học và hiểu của từng người. Nếu ta 
không trực tiếp đọc Kinh thì làm sao ta phân 
biệt được đâu là lời Phật nói và đâu là lời của 
người khác nói. lrong giai đoạn sơ cơ, ta rất 
cần có người dẫn dắt nhưng để đi đến đích 
cuối cùng, ta cần phải nỗ lực chính mình để 
trực tiếp chiêm nghiệm và trải nghiệm lời Phật 
dạy, chứ không thể phụ thuộc hoàn toàn vào ai 
khác cho dâu đó là thầy của mình. 


| cAo THĂNG BÌNH 


Kinh Phật chính là báu vật của Đức Phật 
để lại từ hơn 2500 năm trước. Ngày xưa Thầy 
Trần Huyền Trang đã trải qua 17 năm tìm 
Kinh, dịch Kinh để mang về cho người đời 
sau. Ngày nay, Kinh được dịch ra và in ấn đẹp 
đế bằng tiếng của mình, vậy mà khi đọc chúng 
ta vẫn còn ngại khó, thậm chí lảng tránh. Thật 
là đáng tiếc khi ta chưa biết quí trọng báu vật 
của Đức Phật để lại, trong khi đó lại đi cầu tìm 
nhiều thứ vô nghĩa khác. 


TP. HCM, 2020 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7)  lÏ 


Ï2_ cAo THĂNG BÌNH 


Vạn Pháp Diệu Kỳ 


“Thực tại luôn đầy ắp sự kỳ diệu, chỉ khi 
ta biết sống hết mình thì mới thấy hết được 
sự kỳ diệu đó, uà cũng chỉ khi đó ta mới có 
được hạnh phúc thực sự..." 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) lỗ 


hững gì quanh ta cho dù đó chỉ là chiếc lá 

rơi hay hòn sỏi ven đường cũng đều mang ý 
nghĩa riêng của chúng. Vạn pháp có mặt trên 
đời này cũng vậy, chúng được tạo hóa sắp đặt 
vô cùng hoàn hảo. Nhưng có phải vì ta thờ ơ 
quên lãng, hay vì ta mãi cầu tìm những thứ xa 
xôi mà ta không nhận ra sự diệu kỳ và hoàn 
hảo đó? 

Vật gì, việc gì dù đơn giản đến đâu cũng 
sẽ là diệu kỳ nếu ta biết nhìn đúng cách, biết 
trải nghiệm chúng trong chánh niệm, biết 
sống hết mình, và quan trọng hơn là biết cảm 
nhận hạnh phúc khi chúng có mặt. Với người 
tu hành thì đi bộ cũng là thân thông, bửa củi 
cũng là thần thông, giặt đồ, nấu cơm cũng là 
thần thông. Không có việc gì nhàm chán và 
cũng không có việc gì buồn tẻ. 

Thực tại luôn đầy ắp sự diệu kỳ nhưng chỉ 
khi ta biết sống thì mới thấy hết được sự diệu 
kỳ đó, và cũng chỉ khi đó ta mới có hạnh phúc 
thực sự. Người không tu thì dễ thấy đời buồn 
chán, nhưng với người tu hành thì họ luôn 
được tiếp thêm năng lượng qua các pháp tiếp 
xúc hàng ngày. Cho nên, dù ở đâu, dù làm việc 
gì họ cũng đều thấy mình hạnh phúc. 


TP. HCM, 2020 


|4 cAoTHĂNG BÌNH 


Ouy Y Tam Bảo 


“Nương tựa uào Phật, Pháp, Tăng giúp ta 
uượt qua mọi khổ ải của cuộc đời, đi qua 
các cõi huân hôi mà không sợ lạc lôi.... " 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) l5 


lì mà chẳng có những lúc đau khổ tuyệt 
vọng? Ai mà chẳng phải đối mặt với những 
khoảnh khắc già, bệnh, tử trong đời người? 
Những lúc như vậy ta rất cần nơi nương tựa vì 
khi đó tiền bạc, địa vị, quyền lực cũng không 
còn ý nghĩa, cũng không giúp ta thoát khỏi 
đau khổ. 

Quy y Tam Bảo là quay về nương tựa nơi 
Phật, Pháp, Tăng. Nương tựa nơi Phật cho 
ta niềm tin vững chắc rằng Chư Phật sẽ gia 
hộ để ta vượt qua khó khăn hàng ngày, vượt 
qua đau khổ trong giờ phút sinh ly, tử biệt và 
tiếp dẫn khi ta từ giã cõi đời. Nương tựa nơi 
Pháp giúp ta vững tin vào lời Phật dạy để ứng 
dụng vào đời sống, giúp bản thân bớt khổ và 
những người chung quanh bớt khổ, để mình 
được hạnh phúc và những người chung quanh 
cũng được hạnh phúc. Nương tựa nơi Tăng là 
nương tựa vào các bạn đồng tu, thiện tri thức 
để học hỏi lẫn nhau, chia sẻ với nhau ngọt 


| cAo THĂNG BÌNH 


bùi khi hoạn nạn, để ta không cô độc và luôn 
có bên mình những tình yêu thương không 
vụ lợi. 

Người tu hành nương tựa vào Phật, Pháp, 
Tăng từng giây phút trong cuộc sống chứ 
không phải đợi đến khi gặp đau khổ mới quay 
về nương tựa. Nương tựa Tam Bảo luôn là chỗ 
dựa vững chắc để ta vượt qua mọi khổ ải của 
cuộc đời, đi qua các cõi luân hồi mà không sợ 
lạc lối... 


TP. HCM, 2020 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) l7 


| cAo THĂNG BÌNH 


Trí Bát Nhã 


“Chỉ khi nào ta quán chiếu bằng Trí Bát 
Nhã để thấy rằng 'Sắc tức thị không, 'vạn 
pháp vô ngã, uô tướng' thì lác đó mọi khổ 
nạn sẽ tự hết...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) l9 


hi đối diện với khổ, người đời sẽ khuyên ta 

buông xả và nhẫn nhục. Vì người đời còn 
chấp tướng nên mới thấy khổ là thật có. Và 
cũng vì cho khổ là thật có nên mới thấy có cái 
cần để buông xả. Điều đó không sai nhưng 
vẫn còn bị kẹt trong pháp hữu vi của Tục Đế. 

Trên phương diện Chân Đế, khi quán 
chiếu bằng trí tuệ Bát Nhã, người tu hành sẽ 
thấy không có gì là thật có, kể cả khổ nạn. Và 
vì không thấy nó thật có nên họ không thấy có 
gì để buông xả. Khi đó họ “buông xả mà như 
không buông xẩ và cũng “không thấy mình 
buông xả: Đó là pháp vô vi của Chân Đế, vô 
tác, vô nguyện. 

Khi ta còn thấy khổ là khổ, tức là ta còn 
kẹt vào hình tướng và chưa thấy bản chất “vô 
tướng và vô ngã của vạn pháp. Và ngày nào 
ta còn như thế, thì dù có hành trì buông xả 
hay nhẫn nhục gì đi nữa ta cũng sẽ còn khổ. 
Chỉ khi nào ta quán chiếu bằng Trí Bát Nhã để 
thấy rằng “Sắc tức thị không; 'vạn pháp vô ngã, 
vô tướng' thì lúc đó mọi khổ nạn sẽ tự hết. 


TP. HCM, 2020 


2O CAO THĂNG BÌNH 


Hai Bữa Ăn Của Đức Phật 


“Thức ăn gì không quan trọng, mà quan 
trọng hơn là ý nghĩa của nó, tức là nó đã 
giáp được gì cho ta trong quá trình tu tập 
uà giác ngộ... ` 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) 2l 


rong 80 năm tại thế và gần 50 năm hành đạo, 

Đức Phật đã nhận cúng dường vô số các bữa 
ăn từ các phật tử, trong đó có nhiều bậc vương 
giả. Nhưng với Ngài chỉ có hai bữa ăn quan 
trọng nhất, đó là bát cháo sữa của Cô Sujata 
cúng dường trước hôm Ngài thành đạo và bữa 
ăn cuối cùng của người thợ rèn Cunda cúng 
dường trước khi Ngài nhập niết bàn. Nếu như 
bát cháo sữa đã giúp Ngài lấy lại sức khỏe để 
tiếp tục thiên định đạt thành chánh quả thì bát 
cháo nấm cuối cùng của ông Cunda (nấm độc 
mà ông không hề biết) là nhân duyên đưa Đức 
Phật về lại niết bàn. Cả hai bữa ăn đều mang ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của 
mỗi con người, đó là lúc người ta chứng ngộ 
và lúc rời bỏ cõi tạm này để trở về với Như Lai 
(bất sinh bất diệt). 

Chúng ta cũng có hàng ngàn bữa ăn trong 
cuộc đời, trong đó cũng có nhiều bữa ăn sang 
trọng, nhiều bữa ăn đạm bạc, nhưng phần lớn 
không mang nhiều ý nghĩa. Nhiều trong số đó 
là những bữa tiệc tùng vô bổ, những bữa ăn 


22 CAO THĂNG BÌNH 


khoe khoang, những bữa ăn cãi vã, giận hờn. 
Sau đó, chúng ta lại ra sức làm việc quần quật 
để có thêm nhiều bữa ăn như thế, cũng lại vô 
bổ, tham lam, ích kỷ, và sân sĩ. 

Thực ra, trong cuộc đời của mỗi con 
người chỉ có hai ngày quan trọng nhất, đó là 
ngày ta đạt được giác ngộ và ngày ta từ giã cõi 
đời. Ngoài hai vấn để quan trọng đó ra, các 
việc còn lại khác chỉ là phụ, chỉ là phương tiện. 
Bởi vậy mới thấy thức ăn gì không quan trọng, 
mà quan trọng hơn là ý nghĩa của nó, tức là nó 
đã giúp được gì cho ta trong quá trình tu tập 
và giác ngộ. 


TP. HCM, 2020 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) 25 


24 cAOTHĂNG BÌNH 


Hai Loại Người Giàu 


“Người có đức mà giàu thì là phúc, còn 
nêu người không có đức mà giàu thì lại là 
Hữijfve: 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) 25 


lim xã hội có hai loại người giàu có: người 
có đức mà giàu thì là phúc, còn nếu người 
không có đức mà giàu thì lại là họa. Bởi vậy 
chớ thấy người có nhiều tiền của mà khen, hãy 
xem người đó đạt được giàu có bằng cách nào? 

Nếu một người nào đó không tránh được 
cám dỗ và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có 
được giàu có, thì họ đang hủy hoại phần âm 
đức của chính họ sau này. Cách sống đó chẳng 
khác nào “bán phúc đức lấy tiền tài" Đến khi 
thời vận suy, phúc hết, tiền hết thì họ không 
còn nơi đâu và cũng không còn gì để mà 
nương tựa. 

Phần lớn bất hạnh và khổ đau trong đời 
người đều liên quan đến tham bởi vì nếu 
không tham thì chẳng ai dụ dỗ mình cho 
được. Nhớ ngày xưa cụ Đồ Chiểu từ chối làm 
quan cho Pháp để lui về quê dạy học nên đã 
để lại tiếng thơm cho con cháu muôn đời. Hay 
như ông Chu Văn An vì ghét nịnh thần nên 
dâng sớ từ quan về quê ở ẩn. Người xưa là vậy, 
nhưng ngày nay thì có mấy ai đủ dũng khí để 
từ chối danh lợi. Bởi vậy, họ mới rước họa vào 
thân và còn để lại tiếng xấu cho con cháu sau 
này. 


TP. HCM, 2020 


26 CAO THĂNG BÌNH 


Quán Chiếu 
Để Thấy Nguyên Nhân 


“Ai cững than khổ nhưng tắt ít người chịu 
quán chiếu nguyên nhân để mà thay đổi. 
Phần đông chỉ thích làm theo cảm tính 
hoặc theo các thói quen cũ của mình... ” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 27 


hiểu người gặp khổ, muốn thoát khổ nhưng 

không chịu quán chiếu nguyên nhân đã gây 
cho họ khổ. Hoặc giả khi phân tích nguyên 
nhân, họ thường đổ lỗi cho bên ngoài, cho 
hoàn cảnh, cho người khác, cho số phận chứ 
không thấy trong đó có nguyên nhân từ chính 
mình. 

Giống như khi ta bệnh, nếu không xác 
định đúng nguyên nhân gây bệnh thì làm sao 
chữa trị? Có câu chuyện vui về bà già làm rơi 
chiếc kim trong nhà nhưng bà lại đi tìm nó ở 
ngoài sân. Khi có người hỏi sao bà không vào 
trong nhà để tìm, bà ấy bảo trong nhà tối quá, 
ngoài sân sáng nên tìm sẽ dễ thấy hơn (?). 

Chúng ta nhiều khi cũng vậy, bệnh một 
đường nhưng lại chữa một nẻo. Ai cũng 
than khổ nhưng rất ít người chịu quán chiếu 
nguyên nhân để mà thay đổi. Phần đông chỉ 
thích làm theo cảm tính hoặc theo các thói 
quen cũ của mình. Khi không hết thì họ lại 
chạy đi cầu nguyện hoặc nhờ vả người khác. 
Trong tu hành cũng vậy, muốn giác ngộ thì 
cần phải tư duy và quán chiếu chứ không thể 
cúng vái hoài mà được. 


TP. HCM, 2020 


28_ CAO THĂNG BÌNH 


Những Bồ Tát Quanh Ta 


“Hàng ngày ta luôn nhận được sự gia hộ 
từ các Bồ Tát quanh ta mà phần lớn ta 
không hay biết hoặc không nhận ra... 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 29 


uanh ta có biết bao nhiêu Bồ Tát đang hóa 
liệt và hiển hiện khắp nơi. Ta luôn nhận 
được sự gia hộ từ các Bồ Tát đó hàng ngày mà 
phần lớn ta không hay biết hoặc không nhận 
ra. Họ là những nông dân thầm lặng làm ra 
lương thực nuôi sống xã hội. Họ là những công 
nhân quét dọn để giữ cho thành phố sạch đẹp. 
Họ là những bà mẹ, bà vợ lo cho gia đình từng 
bữa cơm, từng giấc ngủ. Họ là những cha mẹ 
thức trắng đêm mỗi khi con ốm đau. Tất cả 
họ đều là những Bồ Tát với các hóa thân khác 
nhau đang có mặt trên thế gian này. 

Mỗi khi ta thắp một nén hương trên bàn 
thờ tức là ta đang tiếp xúc với tổ tiên ta từ 
nhiều đời trước. Tổ tiên ta tuy không còn tại 
thế nhưng đó là những Bồ Tát trong gia đình 
luôn có mặt đúng lúc để gia hộ cho ta khi cần. 
Ta chẳng phải cầu tìm đâu xa, những Bồ Tát 
đó vẫn luôn bên cạnh ta mỗi khi ta nghĩ đến 
hay mỗi khi ta hướng lòng về họ. 

Người thất bại thường là những người cô 
độc, chỉ loay hoay với bản thân mà không biết 


2O cAo THĂNG BÌNH 


nhận ra và tiếp xúc với những Bồ Tát quanh 
mình. Tự lực của bản thân là cần thiết nhưng 
ta cũng cần có thêm các trợ duyên từ bên 
ngoài. Chỉ cần ta nhận ra và biết tri ân để từ đó 
ta sẽ biết mình phải sống sao cho xứng đáng 
với sự tri ân đó. 


TP. HCM, 2020 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 5l 


5⁄2 CAOTHĂNG BÌNH 


Rác Và Hoa 


“Người đời nếu biết lấy khó khăn làm cơ 
hội, lấy bệnh tật để giúp mình sống tốt, 
lấy già chết làm trợ duyên cho giác ngộ uà 
giải thoát thì bệnh tật, già chết không cờn 
øì đáng sợ ra phải không)... 


Lê) 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 55 


uộc sống nào cũng có khó khăn và thử thách. 
JNhưng nhờ có khó khăn thử thách nên mới 
có thành công cũng giống như nhờ có rác mà 
hoa mới tươi tốt vậy. Người đời chỉ thích hoa 
mà không thích rác, nhưng nếu không có rác 
thì làm sao có hoa? 

Cũng vậy, đời người ai cũng phải có ốm 
đau bệnh tật, già chết. Nhưng cũng nhờ có ốm 
đau bệnh tật và già chết thì người ta mới có 
những giây phút quay đầu nhìn lại, mới có cơ 
hội giác ngộ và giải thoát. Ai cũng thích giác 
ngộ, giải thoát và sợ già chết, nhưng nếu không 
có già chết thì làm sao có được giải thoát? 

Người nông dân nhờ biết lấy rác trồng 
hoa nên rác không còn là vật thừa thãi. Cũng 
vậy, người đời nếu biết lấy khó khăn làm cơ 
hội, lấy bệnh tật để giúp mình sống tốt, lấy già 
chết làm trợ duyên cho giác ngộ và giải thoát 
thì bệnh tật, già chết không còn gì đáng sợ nữa 
phải không? 


TP. HCM, 2020 


2⁄4 CAO THĂNG BÌNH 


Ngôi Xuống Vài Phút 


“Bót đi uài phút để ngồi trong yên lặng, 
ta sẽ có một ngày tươi đẹp tràn đây 
năng lượng... ” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 55 


iữa cuộc sống bộn bề, thật hạnh phúc khi ta 

]được ngồi xuống yên lặng dù chỉ trong vài 

phút. Chỉ có khi ngồi trong yên lặng, lắng lòng 
thì ta mới cảm nhận được sự an lạc. 

Số thời gian vài phút tuy không nhiều so 
với cả ngày ta vất vả, nhưng nó cũng có thể 
giúp để bồi đắp lại phần nào năng lượng cho 
thân tâm ta. Tham cố làm gì thêm vài phút. 
Hãy biết thương cái tay, cái chân, cái lưng, cái 
đầu, trái tìm để ngồi xuống và cho chúng nghỉ 
ngơi dù chỉ là vài phút. Để lắng nghe, để thấu 
hiểu, để chăm sóc, để chúng theo ta hôm nay 
và còn theo ta đến hết cuộc đời. 

Bớt vài phút để ngồi trong yên lặng, ta 
sẽ có một ngày tươi đẹp tràn đầy năng lượng. 
Thời gian ngồi xuống đó chính là thiển, để 
lắng nghe, soi rọi, tĩnh tâm và buông bỏ hết 
những vướng bận âu lo không cần thiết. 


TP. HCM, 2020 


2Õ CAO THĂNG BÌNH 


Tạo Hóa Rất Công Bằng 


“Dà có khôn ngoan, gian dối, hay thủ 
đoạn gì đi nữa thì cũng không ai có thể 
sống mãi để hãm hại người khác...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) 5⁄7 


gười đời có thể hơn thua nhau, nhưng dù có 

khôn ngoan đến mấy cũng không ai qua mặt 
được Trời. Người đời có lừa dối nhau, gạt gẫm 
nhau, nhưng dù có mánh khóe mấy đi nữa 
cũng không ai lừa dối được Trời. Người đời 
mắc nợ nhau có thể trốn tránh nhau, nhưng 
dù có tránh mấy đi nữa cũng không ai tránh 
được lưới Trời. Trời ở đây là qui luật sinh diệt 
của vũ trụ, là luật nhân quả, là nghiệp báo mà 
không ai thoát ra được. 

Tạo hóa rất công bằng nên dù người sang 
hay hèn, quyền thế hay thấp kém cũng đều có 
chung một kết cục đó là khổ già, bệnh, chết. 
Cho nên dù có khôn ngoan, gian dối, hay thủ 
đoạn gì đi nữa thì cũng không ai có thể sống 
mãi để hãm hại người khác. Khôn ngoan, gian 
đối, thủ đoạn chỉ có thể giúp mình hơn người 
ta trong chốc lát, nhưng về lâu dài người biết 
sống lương thiện sẽ được thong dong, còn 
người sống ác sẽ phải lận đận với nghiệp báo, 
có khi kéo dài mãi đến đời con, đời cháu vẫn 
chưa dứt. 


5Ö CAO THĂNG BÌNH 


Hơn thua trong đời chỉ là chốc lát. Vạn 
pháp vô thường mà con người chỉ là giọt nước 
nhỏ trong đại dương bao la. Sống trên đời 
khác nhau ở chỗ người thì để lại tiếng tốt cho 
đời, còn người thì mang mãi tiếng xấu mỗi khi 
người ta nhắc đến. 


TP. HCM, 2020 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 59 


4O cAoTHĂNG BÌNH 


Gặp GỠ Thiện Tri Thức 


“Người tu hành thấy uuủ khi gặp gỡ được 
các thiện tri thức trong đời... 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 4l 


gười bình thường thì thích tìm vui qua 

những câu chuyện tiếu lâm, những hớ hênh 
của nhau để mà cười đùa. Khi đó họ thấy gần 
nhau hơn vì đã cởi bỏ vỏ bọc bên ngoài để 
cùng nhau thâm nhập vào thế giới trần tục. 

Người trí thức thì muốn giữ kín mình 
trong vỏ bọc hoàn hảo vì họ không muốn để 
lộ cảm xúc thật của mình trước người khác. 
Cũng vì cố tỏ ra hoàn hảo nên họ thường có 
vẻ khô cứng, khó gần. 

Người tu hành vui với tâm an lạc. Họ vui 
mừng khi gặp được các thiện tri thức trong 
đời. Họ hiểu nhau, gần nhau mà không cần 
những câu chuyện tiếu lâm. Họ thấy niềm vui 
khi được gặp gỡ và ngồi bên nhau vì qua đó 
họ có thể học hỏi lẫn nhau và giúp nhau cùng 
tiến bộ. 


TP. HCM, 2020 


42 CAOTHĂNG BÌNH 


Cần Lắm Sự Thực Hành 


“Cái khác nhau giữa người cờn 0ướng 
khổ uà người thoát khổ chính là ở chỗ 
thực hành...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 45 


° người ai cũng có lúc vui buồn, cũng có lúc 
tâm không an. Có lúc nỗi buồn lo hiện rõ, 
có lúc nó cũng bâng quơ mơ hồ. Người đời 
thường tìm đến một thú vui nào đó để tạm 
quên sầu, nhưng sau đó buồn đau sẽ quay trở 
lại, có khi còn nhiều hơn và mãnh liệt hơn. 

Những người không thoát ra được buồn 
khổ thường thiếu nơi nương tựa. Tuy họ đã 
từng nghe Phật pháp nhưng lại ít khi thực 
hành. Người học cao thường nghĩ rằng mình 
có thể tự giải quyết được hết mọi vấn để, 
nhưng họ đâu ngờ phiển muộn là do từ bên 
trong tâm mình mà ra, do chính bản ngã của 
mình gây nên. 

Với người tu hành thì thiển là một công 
cụ hữu hiệu để quán chiếu mọi nỗi sầu, duy 
trì thân tâm an lạc, trí óc minh mẫn. Nghe 
thì ai cũng tưởng rằng mình đã biết, nhưng 
thực ra chỉ có qua thực hành và trải nghiệm 
ta mới thấy hết được sự vi diệu của thiền. Cái 
khác nhau giữa người còn vướng khổ và người 
thoát khổ chính là ở chỗ thực hành. Hiểu biết 
và lý luận là chưa đủ, Đạo Phật hơn nhau ở sự 
thực hành. 


TP. HCM, 2020 


44. cAoTHĂNG BÌNH 


Sống Như Thế Nào 
Mới Là Quan Trọng 


“Ta hãy xét xem mình đã sống như thế 
nào chứ đừng chỉ quan tâm đến sống 
thọ đến bao lâu, vì dà có lâu đến đâm 
cứng không ai thoát ra được giới hạn của 
sinh tứ...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) 45 


F: người sống lâu nhưng cuộc sống nặng nề 
Jbuồn khổ. Có người sống ngắn ngủi nhưng 
tỏa sáng và để lại dấu ấu trong lòng mọi người. 
Sống thọ hay không thọ là do nghiệp báo trong 
kiếp này, cho nên không thể nói thế nào là tốt 
hay không tốt. Đôi khi số lượng không đồng 
nghĩa với chất lượng, nhiều khi ít thì quí, còn 
nhiều lại thừa. Tất cả còn tùy thuộc vào từng 
hoàn cảnh cụ thể. 

Nếu nhìn lại lịch sử, ta sẽ thấy các vĩ nhân 
đều là những người sống cống hiến nhiều cho 
nhân loại chứ không phải là những người chỉ 
biết chăm chút cho bản thân để mình được 
sống lâu hơn người. Nhìn lại gia đình, dòng 
họ của mình cũng vậy. Ít ai khen ngợi ông 
này, bà nọ đã sống thọ bao nhiêu mà người ta 
chỉ nhắc đến họ vì trí tuệ và cách sống để đến 
hôm nay mỗi khi ôn lại con cháu vẫn còn thấy 
kính nể, tự hào. 

Trong vũ trụ to lớn, một cái ta nhỏ bé 
chẳng có nghĩa gì, có chăng chỉ là một giọt 
nước giữa đại dương bao la. Thế nhưng đoạn 


46 cAo THĂNG BÌNH 


đường ta đã đi qua, dù ngắn hay dài, cũng giúp 
soi đường cho các thế hệ mai sau. Vậy nên, ta 
hãy xét xem mình đã sống như thế nào chứ 
đừng chỉ quan tâm đến sống thọ đến bao lâu, 
vì dù có lâu đến đâu cũng không ai thoát ra 
được giới hạn của sinh tử. 


TP. HCM, 2020 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 47 


48 cAo THĂNG BÌNH 


Tôi Theo Đạo Phật 


“Sống trên đời nếu có duyên nghe được 
Bát Nhã Tầm Kính thì cũng đã là may 
mắn uà hạnh phúc cho ta...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 49 


N xưa tôi bén duyên với Đạo Phật nhờ 
nghe lỏm một câu Kinh Bát Nhã. Lúc đó, 
dù trí chưa hiểu rõ ý nghĩa câu kinh nhưng 
tâm đã bị cuốn hút bởi bài Tâm Kinh này. 
Qua nhiều năm thực hành Đạo Phật giữa đời 
thường, cộng thêm sự chiêm nghiệm từ bản 
thân, tôi dân hiểu được hơn lời Phật dạy qua 
bài Tâm Kinh này. 

Thực ra, đã là Kinh Phật thì không có 
Kinh nào cao, Kinh nào thấp, không có Kinh 
nào dành riêng cho bậc trí tuệ và Kinh nào 
cho hạng thường dân. Phật pháp là mưa pháp, 
cây cao thì đón nước trước, cây thấp đón nước 
sau, rồi cây nào cũng được lợi ích. Cũng vậy, 
ai cũng có thể học Kinh Bát Nhã. Người lợi trí 
thì có thể lĩnh hội nhanh, người chậm hơn thì 
lĩnh hội từ từ, rồi ai cũng sẽ hiểu và cũng được 
lợi ích. 

Sống trên đời nếu có duyên nghe được 
Kinh Bát Nhã thì quả là may mắn và hạnh 
phúc cho ta. Đức Phật từng nói Bát Nhã Tầm 
Kinh là “Mẹ của Chư Phật; nhờ hành trì theo 


5 CAO THĂNG BÌNH 


Tâm Kinh này mà Chư Phật ba đời: quá khứ, 
hiện tại và tương lai đều thành tựu giác ngộ. 
Bát Nhã Tâm Kinh ngắn gọn, chỉ khoảng 260 
từ, súc tích và cô đọng đến từng câu chữ, chỉ 
thẳng vào chân lý. Muốn học Tâm Kinh, ta có 
thể tìm các bản diễn giải Kinh của các thầy, 
nhưng quan trọng là ta phải tư duy và suy 
nghiệm thêm bằng trí tuệ của mình. Và vì đây 
là Tâm Kinh nên ta cần lắng nghe Kinh bằng 
tâm chứ không nên sa vào câu chữ rồi sinh ra 
hý luận. 


TP. HCM, 2020 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) 5 


52 CAOTHĂNG BÌNH 


Để Ngộ Cần Có Duyên 


“Nhờ có duyên mà ta mới ngộ, mới hiểu, 
mới thấm lại những điều mà ta đã từng 
nghe uà tưởng chừng như mành đã biệt từ 
lâu..." 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 55 


Bé lúc nhỏ thì phát triển nhanh về chiều cao, 
Jkhi đến một độ cao nhất định thì gốc nó 
mới phát triển dần theo chiều ngang. Người 
ta cũng vậy, khi còn trẻ thì thích những hoạt 
động sôi nổi, khi về già mới sâu lắng và hướng 
về tâm linh nhiều hơn. 

Với nhiều người trẻ tuổi, dù có nghe và 
thấy giáo lý Đạo Phật là hay, là đúng nhưng 
họ cũng phải gác lại vì cái họ đang hướng đến 
là tranh đấu để tạo dựng công danh sự nghiệp 
nuôi sống gia đình. Chỉ đến khi nhiều tuổi 
hơn, sau khi trải qua nhiều biến cố thăng trầm 
và đau khổ thì người ta mới tìm đến Đạo Phật 
để tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn và an 
lạc trong cuộc sống. 

Với những người trẻ, những lời Phật dạy 
thoạt nghe không quá khó hiểu nhưng để ngộ 
được thì cần có thời gian để trải nghiệm và 
chiêm nghiệm. Cơ hội trải nghiệm và chiêm 
nghiệm đó chính là duyên. Nhờ có duyên mà 
ta mới ngộ, mới hiểu, mới thấm lại những điều 
mà ta đã từng nghe và tưởng chừng như mình 
đã biết từ lâu. 


TP. HCM, 2020 


5⁄1 CAO THĂNG BÌNH 


Sống Lương Thiện 


“Có mặt trên đời này mà không thể duy 
trì được cuộc sống lương thiện tức là ta đã 
tự đánh mắt mớn quà quý nhất mà cuộc 
đời đã ban tặng cho mừnh... ” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) 55 


inh ra có thể nghèo giàu, nhưng cuộc đời 
LJ)không lấy mất của ta cơ hội để sống lương 
thiện, để có một đời sống hạnh phúc. Chỉ có 
ta mới đánh mất đi cơ hội đó của mình trước 
những khó khăn cám đỗ. 

Sống lương thiện là báu vật quý nhất của 
đời người. Đừng chấp nhận đánh đổi cuộc 
sống lương thiện để tìm chút ít của cải vật chất 
phi nghĩa. Đừng vì miếng ăn, danh vọng mà 
chấp nhận nhắm mắt đưa chân để dấn thân 
vào vòng lao lý. 

Cuộc sống hạnh phúc là khi người ta dám 
sống theo lý tưởng và giữ tròn phạm hạnh. 
Sống lương thiện với một nghề nghiệp chân 
chính (còn gọi là Chánh Mạng) là một trong 
tám con đường giải thoát mà Đức Phật đã 
chỉ cho ta. Thoạt nghe tưởng đơn giản nhưng 
không nhiều người làm được trong xã hội có 
quá nhiều cám dỗ. Có mặt trên đời này mà 
không thể duy trì được cuộc sống lương thiện 
tức là ta đã tự đánh mất món quà quý nhất mà 
cuộc đời đã ban tặng cho mình. 


TP. HCM, 2020 


5Õ CAO THĂNG BÌNH 


Còn Tham, Sân, Sỉ 
Nên Mới Cân Tu 
“Vì mừnh cờn tham, sân, sỉ nên cần tu. 


Cững giống như người có bệnh thì mới 
cần uống thuốc...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) 57 


hiểu người nghĩ rằng mình còn nhiều tham, 

sân, s¡ thì không thể tu được. Thật ra, đã là 
con người ai mà không có khuyết điểm, không 
nhiều thì ít, ai cũng có những ham mê chưa 
thể dứt bỏ. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng 
mình không thể tu hành. Ngược lại, chính vì 
còn tham, sân, si nên mình mới cần tu. Cũng 
giống như người có bệnh thì mới cần uống 
thuốc, chứ người bình thường thì uống thuốc 
làm gì? 

Tu hành là để giảm bớt tham, sân, si, giảm 
bớt tật xấu, giảm bớt ác nghiệp. Đó là một quá 
trình chứ không phải một ngày, một lần mà 
được. Giống như trước đây khi ta chưa tu, ta 
hay giận hờn và mỗi khi giận kéo dài rất lâu, 
thậm chí đến hàng tháng, hàng năm. Giờ đây 
nhờ có tu, tuy ta vẫn còn giận nhưng chỉ giận 
một ngày, một giờ, hoặc một vài phút. Như 
vậy là tốt lắm rồi, là tiến bộ lắm rồi. Tham lam, 
si mê cũng vậy, chỉ mong giảm được chút nào 
là mừng chút ấy. Tu hành thực ra không phải 


59 CAO THĂNG BÌNH 


là để mong đắc đạo trong một sớm một chiều, 
mà là cho mình hạnh phúc hơn ngay bây giờ, 
qua đó gia đình, đồng nghiệp, và những người 
chung quanh mình cũng được hạnh phúc hơn. 

Vì chúng ta còn nặng nợ với đời cho nên 
chưa thể xuất gia. Và cũng vì còn trong vòng 
tục lụy, ta sẽ gặp đau khổ nhiều hơn nên ta 
cũng cần đến Phật Pháp nhiều hơn. Việc hiểu 
biết và thực hành Phật pháp trong đời thường 
sẽ giúp tăng thiện nghiệp, giảm bớt ác nghiệp, 
từ đó cuộc sống của ta sẽ bớt đau khổ và hạnh 
phúc cũng sẽ nhiều hơn. 


TP. HCM, 2020 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 59 


GO cAo THĂNG BÌNH 


Không Trụ Vào Ngũ Uấn 


“Ván đề là ta phải làm sao cố gắng tu 
hành cho thật tốt để uươn đến cõi mới tốt 
đẹp hơn. Khi đó, tự khắc ta sẽ có ngũ uẩn 
mới tốt đẹp hơn bây giờ nhiều...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) 6l 


hân ta (Sắc) là do tứ đại (đất, nước, gió, 

lửa) hợp thành. Tầm ta đối cảnh tạo ra Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức. Thân và Tâm bao gồm 
Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức còn gọi là ngũ 
uẩn, chúng được tạo thành, biến đổi, hoại diệt 
mỗi khi ta đi từ cõi luân hồi này sang cõi luân 
hồi khác. Nói cách khác, ở mỗi cõi luân hồi 
ta sẽ có ngũ uẩn tương ứng với cõi đó. Khi ta 
bước vào cõi luân hồi mới thì ngũ uẩn mới 
cũng được tạo thành và ngũ uẩn cũ mất đi. 

Người đời đau khổ vì trụ vào ngũ uẩn. 
Người ta tìm mọi cách để níu giữ không cho 
ngũ uẩn thay đổi, không sinh diệt, nhưng điều 
đó là không thể. Giống như khi ta đuổi theo để 
bắt chiếc bóng của mình, càng chạy thì bóng 
sẽ càng xa nên ta không sao ta bắt được. 

Đức Phật dạy người tu hành không trụ vào 
ngũ uẩn bởi vì ngũ uẩn vô thường và không 
thật có (ngũ uẩn giai không). Mục đích của tu 
hành là tu tâm và tích phúc chứ không phải để 
giữ mãi ngũ uẩn hiện có. Vấn đề là ta phải làm 
sao cố gắng tu hành cho thật tốt để vươn đến 
cõi mới tốt đẹp hơn. Khi đó, tự khắc ta sẽ có 
ngũ uẩn mới tốt đẹp hơn bây giờ nhiều. 


TP. HCM, 2020 


Ó2_ cAo THĂNG BÌNH 


Chăn Bò 


“Khi chưa có bò thì muốn có nó, khi có nó 
rôi thì phải lo đi chăn. Đời người là một 
uờng lấn quấn, hết ngày này đến ngày kia 


phải lo chăn bò... ” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) 65 


lÑ hôm Đức phật đang thuyết pháp, một 
| ÍÏngười chăn bò hớt hơ, hớt hải chạy đến hỏi 
có thấy con bò của ông ta chạy qua đó không? 
Sau khi nghe mọi người nói không thấy, ông 
ta vội chạy đi nơi khác để tiếp tục tìm kiếm. 
Có một con bò đi lạc mà ông ta đã khổ như 
thế, nếu có nhiều bò thì ông ta còn khổ hơn 
thế nhiều. 

Chúng ta cũng vậy, cũng có nhiều con bờ 
mà hàng ngày ta phải chăn dắt và giữ gìn. Đó 
là nhà cửa, xe cộ, vườn đất, công việc.... Hàng 
ngày ta cũng phải chạy đôn, chạy đáo để chăn 
đắt chúng vì nếu sơ ý để chúng thất lạc thì sẽ bị 
người khác bắt mất. Các tỉ phú sẽ còn khổ hơn 
chúng ta nhiều. Họ ăn không ngon, ngủ không 
yên, hết lo cho con bò này lại phải để mắt đến 
con bò khác, cho nên cả ngày họ lăng xăng, tất 
bật đâu có thời gian để sống cho mình. 

Khi chưa có bò thì muốn có nó, khi có 
nó rồi thì phải lo đi chăn. Đời người là một 
vòng lẩn quẩn, hết ngày này đến ngày kia phải 
lo chăn bò: Biết khổ, biết than vất vả nhưng 
chẳng ai chịu buông bỏ bớt mà vẫn muốn gom 
thêm vào. Thật đúng là tự mình làm khổ cho 
mình! 


TP. HCM, 2020 


G4 cAo THĂNG BÌNH 


Thương Tật 
Trong Tâm Hồn 


“Người bị thương tật trong tâm hồn cững 
cần được giáp đố. Nếu ta không giúp 
được họ thì thôi chứ đừng ghét bỏ họ tội 
nghiệp... " 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) 65 


ây nào cũng vậy, không ít thì nhiều cũng 
Jmang nhiều vết sẹo. Nếu nhẹ thì ở trên cành 
lá, còn nặng thì ở thân và gốc. Nếu vết thương 
nằm ở cành lá thì nó có thể tự khỏi và để lại 
các vết sẹo, nhưng nếu vết thương đã ăn sâu 
vào phần gốc thì cây có thể chết. 

Con người cũng thế, không ít thì nhiều 
cũng có một vài khuyết điểm. Có cái bên ngoài 
đễ sửa, nhưng cũng có cái nằm sâu bên trong 
tâm rất khó thay đổi. Họ cũng giống như cây 
bị thương tật, chỉ khác là không phải thương 
tật ở thân xác mà là thương tật trong tâm hồn. 

Nếu ta thấy cây bị sâu rầy tấn công, ta 
không ghét bỏ mà chỉ thấy tiếc và tội cho nó. 
Ta muốn giúp nó chữa hết bệnh càng nhanh 
càng tốt. Với con người cũng thế, khi thấy 
người bị thương tật trong tâm hồn thì cũng 
nên thương họ vì họ cần được giúp đỡ. Nếu ta 
không giúp được họ thì thôi chứ đừng ghét bỏ 
họ tội nghiệp. 


TP. HCM, 2020 


GG_ cAO THĂNG BÌNH 


Cái Khổ Của Kiếp Người 


“Khi khỏe mạnh thì khổ bởi sự hơn thua, 
đến khi không cờn muốn hơn thua thì lại 
lâm uào hoàn cảnh ốm đau bệnh hoạn. 
Giá như người ta biết buông bỏ để hưởng 
sự an lạc trơng những lúc bình thường khi 
chưa mắc bệnh....” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 7 


ừa rồi tôi có vào bệnh viện thăm một người 

bạn. Khác với quang cảnh ngoài đường 
phố náo nhiệt, bên trong bệnh viện là những 
khuôn mặt u sầu, đau khổ của bệnh nhân và 
gia đình. Dọc theo hành lang là nhiều lớp 
người, lớp nằm lớp ngồi, mòn mỏi mong cầu 
sự may mắn. Những người vào đây đều có 
chung nỗi khổ vì bệnh tật nên họ thông cảm 
nhường nhịn lẫn nhau chớ không tranh đấu 
với nhau như thường thấy ngoài đời. 

Trên đường trở về nhà tôi cứ mãi suy nghĩ 
về hai thái cực của kiếp người. Khi ốm đau 
bệnh hoạn thì ta đễ buông bỏ và hướng thiện 
vì lúc đó ta không còn mong muốn gì hơn là 
khỏi bệnh. Vậy mà sau khi hết bệnh mạnh 
khỏe trở lại thì ta lại lao vào tranh đấu giành 
giật hơn thua. Nói chung kiếp người là khổ. 
Khi khỏe mạnh thì khổ bởi sự hơn thua, đến 
khi không còn muốn hơn thua thì lại lâm vào 
hoàn cảnh ốm đau bệnh hoạn. 


G8_ cAo THĂNG BÌNH 


Tại sao người ta không biết buông bỏ để 
hưởng sự an lạc trong những lúc bình thường 
khi chưa mắc bệnh? Nếu đợi đến khi mắc 
bệnh mới chịu buông bỏ thì đã muộn vì khi 
đó ta cũng không thể an lạc trong khi thân xác 
mình đang bị bệnh tật hoành hành. 


TP. HCM, 2020 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 9 


7Ö CAO THĂNG BÌNH 


Tương Thông 


“Tích cực làm thiện nghiệp, nguyện cầu 
trơng tâm mọi lúc, mọi nơi sẽ là cách kết 
nối ta tương thông uới chư Bồ Tát uà 
thánh thần nhanh nhát...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) 71 


}inh vật nào cũng có những tín hiệu đặc trưng 
Lriêng. Các tín hiệu đó được phát ra để đồng 
loại nhận ra nhau mà tìm đến. Con người cũng 
vậy, chúng ta cũng phát ra những tần số năng 
lượng khác nhau mà qua đó những người có 
cùng tần số sẽ tương thông và tìm đến nhau. 

Người mê tín thì nghĩ rằng phải sắm sửa 
thật nhiều lễ vật, lên chùa cầu nguyện thì mới 
linh thiêng. Thực ra, tín hiệu mà ta phát tỏa 
ra môi trường xung quanh sẽ kết nối ta tương 
thông với các cõi tương ứng một cách tự nhiên 
mà nhiều khi không cần cầu xin gì cả. Nếu ta 
nghĩ và làm điều thiện với tâm trong sáng, 
người tốt và thánh thần sẽ có mặt để gia hộ 
cho ta. Ngược lại, nếu ta nghĩ hoặc làm điều 
bất thiện với tâm độc ác, kẻ xấu và ma quỷ sẽ 
tìm đến để cùng nhập bọn. 

Tu hành không nên nặng về hình thức. 
Hãy tích cực làm thiện nghiệp, nguyện cầu 
trong tâm mọi lúc, mọi nơi sẽ là cách kết nối 
ta tương thông với chư Bồ Tát và thánh thần 
nhanh nhất. Đừng nghĩ lên chùa mới có Phật 
mà nên biết Phật ở ngay trong tâm mình. 


TP. HCM, 2020 


72 CAO THĂNG BÌNH 


Tâm Tĩnh Lặng 


“Người tu hành giữ tâm như như bắt 
động, thoát ra khỏi cương uà như. Tầm 
tĩnh lặng không bị tác động bởi ngoại cảnh 
chính là dĩ bắt biến ứng uạn biến....” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 75 


l_ rắn chưa chắc đã dũng mãnh, mềm dẻo 
Jchưa chắc đã nhu nhược. Người xưa đưa ra 
hình tượng cái răng cứng nên dễ gãy, cái lưỡi 
mềm nên còn. Ở đời, người có trí là người hiểu 
biết lúc cương, lúc nhu tùy theo hoàn cảnh. 
Trong cương có nhu nên không gãy, trong nhu 
có cương nên không hèn. 

Khi một người bị kẹt giữa dòng nước chảy 
xiết, nếu muốn thoát hiểm người đó cần biết 
thả lỏng mình để nương theo dòng nước để ít 
bị mất sức. Cũng vậy, khi gặp hoàn cảnh khó 
khăn, người có trí sẽ biết uyển chuyển để bảo 
toàn sức lực chờ đợi thời cơ. Nếu cứ khăng 
khăng ở vào sức mạnh của mình thì sẽ tạo ra 
xung lực đối kháng. Nếu yếu hơn, mình sẽ bị 
tổn thương; còn dẫu mình có mạnh hơn thì dù 
thắng cũng bị tổn hao nhiều sức lực. 

Người tu hành giữ tâm như như bất động, 
thoát ra khỏi cương và nhu. Tầm tĩnh lặng 
không bị tác động bởi ngoại cảnh, đó chính là 
dĩ bất biến ứng vạn biến. 


TP. HCM, 2020 


74 cAO THĂNG BÌNH 


Thiền Và Tu 


“Thiền có khả năng chữa lành đau khổ, 
tiếp thêm năng lượng cho mỗi ngày ta 
sống. Nhưng thiền chỉ là công cụ chứ 
không phải là đích đến...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 75 


h người bạn nói với tôi rằng anh muốn đi 
Jthật xa đến một nơi nào đó để tâm được 
yên. Tôi khuyên anh không phải đi đâu hết mà 
chỉ cần thực hành thiển ngay tại nhà. Anh nói 
anh không thiền được vì tâm anh lúc nào cũng 
chạy lung tung. Tôi nói nếu tâm anh chạy lung 
tung thì càng cần phải thiền vì thiển là để giúp 
tâm an định, chứ nếu tâm đã an định rồi thì 
chẳng cần thiển làm gì? 

Mục đích của thiển là để lắng đọng, quán 
chiếu lại tâm mình. Dù tâm có chạy lung tung 
thì ta cũng không cần quá lo lắng, không cần 
ngăn cản mà chỉ cần quan sát nó. Nó chạy mãi 
rồi cũng phải dừng. Lúc đó, chỉ cần kéo nhẹ 
tâm về với thực tại là được. Qua trải nghiệm, 
ta sẽ dần nhận ra sự vô thường, vô nghĩa và vô 
lý của những dòng tâm thức để rồi không còn 
chạy theo chúng nữa. Giống như ly nước khi 
mới rót ra thì cặn còn lơ lửng, khi để yên một 
lúc thì cặn cũng sẽ lắng dân. Tâm người cũng 
vậy. Khi bình thường thì hiếu động, sân si, khi 
ngồi yên cũng sẽ lắng dần. Khi sân s¡ đã lắng, 
tâm trong sáng lại hiện lên, ta sẽ thấy sự an lạc 
mênh mang mà thiển mang lại. 


7 CAO THĂNG BÌNH 


Ngày nay, không chỉ người tu mới thực 
hành thiền mà tất cả những ai muốn tâm mình 
sáng suốt, bớt đau khổ đều thực hành thiển 
hàng ngày. Thiền có khả năng chữa lành đau 
khổ, tiếp thêm năng lượng cho mỗi ngày ta 
sống. Nhưng cũng cần lưu ý rằng thiển chỉ là 
công cụ chứ không phải là đích đến. Tu hành 
là để phát triển thêm trí tuệ và tâm từ bi chứ 
không phải chỉ để cho tâm an lạc mà thôi. 


TP. HCM, 2020 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) 77 


7Ö. CAO THĂNG BÌNH 


Tỉnh Thức 


“Sống trên đời này ai cững đều gặp phải 
những điều mình thích uà không thích, 
may mắn 0à không may mắn. Khổ hay 
không khổ chỉ khác nhau ở chỗ ta biết 
nhận ra, quán chiếu, và điều chỉnh kịp 
thời hay không...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 79 


E người hỏi rằng tôi đã có lúc nào tôi bị 
Jxuống tinh thần chưa? Có lúc nào tôi lo sợ 
và bi quan chưa? Câu trả lời tất nhiên là có, 
nhưng những lúc đó với tôi thường không kéo 
đài vì tôi khá tỉnh thức để nhận ra chúng và 
kịp thời điều chỉnh. 

Giống như khi lái xe, nếu ta thấy xe đi 
lệch qua bên trái thì mình phải lập tức đánh 
xe về bên phải, và ngược lại. Trong đời sống 
hàng ngày cũng vậy, để được bình yên thì ta 
cũng phải liên tục điều chỉnh, đó cũng chính 
là tu. Tu tức là tỉnh thức, liên tục điều chỉnh 
theo trung đạo, sao cho ác nghiệp bớt dần và 
thiện nghiệp tăng dần, tâm lo lắng bất an dần 
trở nên tĩnh lặng và an lạc. 

Sống trên đời này ai cũng vậy, cũng đều 
gặp phải những điều mình thích và không 
thích, may mắn và không may mắn. Khổ hay 
không khổ chỉ khác nhau ở chỗ là ta biết nhận 
ra, quán chiếu, và điều chỉnh kịp thời hay 
không. 


TP. HCM, 2020 


8Ó cAo THĂNG BÌNH 


Cần Buông Đúng Lúc 


“Sự khác nhau giữa người tu và không tụ 
ở chỗ họ cùng phấn đấu nhưng người tu 
thì biết buông đúng lúc nên thanh thản 
nhẹ nhàng, cờn người không tu thì có bám 
uíu nên đắm chăm trong đau khổ... " 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 6l 


ạnh phúc và đau khổ, thành công và thất 

bại, được và mất, tất cả đều là hai mặt của 
cuộc sống, chúng xảy ra với tất cả mọi người 
chứ không riêng một ai. Người tu tập thì biết 
phấn đấu đúng thời cơ, biết buông bỏ đúng 
lúc để thoát ra khỏi các vòng xoáy đau khổ. 
Người không tu thì cố gắng bám víu cho đến 
cùng, cố chịu đựng cho đến khi quá sức để rồi 
tan vỡ như những bong bóng vỡ vụn trong 
cơn mưa lũ. 

Người đời ai cũng cố gắng để mình được 
giỏi giang, giàu có và địa vị cao. Nhưng để 
có được những điều đó, nhiều người đã phải 
đánh đổi sự tự do, thanh thản, hay thậm chí 
hạnh phúc của mình. Hơn nữa, một khi đã 
quen ở trên cao, lúc xuống thấp thì lại khó. 
Khi thành công thì vui, lúc thất bại thì khổ. 
Do đó, nếu ta không học buông bỏ đúng lúc 
thì sẽ không chịu nổi áp lực và có thể sẽ quy 
ngã bất cứ lúc nào. 

Sự khác nhau giữa người tu và không tu ở 
chỗ họ cùng phấn đấu nhưng người tu thì biết 
buông đúng lúc nên thanh thản nhẹ nhàng, 
còn người không tu thì cố bám víu nên đắm 
chìm trong đau khổ. 


TP. HCM, 2020 


82_ CAOTHĂNG BÌNH 


Hạnh Phúc Là Biết Đủ 


“Biết đủ là hạnh phúc. Hãy để bót lại 
sau lưng những gì không phải của mình. 
Không nên mang theo quá nhiều để cho 
bước đi của mình được nhẹ nhàng thanh 
thảm... " 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 5 


N xưa trong câu chuyện ăn khế trả vàng, 
người em sống một đời hạnh phúc vì không 
tham lam. Dù đang đứng bên đống vàng 
nhưng người em chỉ nhặt lấy một ít mang về 
đủ dùng. Người anh thì ngược lại, không biết 
bao nhiêu là đủ, cho nên dù đã lấy đầy một bao 
to nhưng vẫn cố nhét thêm vào quần áo. Hậu 
quả là bao vàng trên lưng quá nặng nên chim 
phượng hoàng đã chao đảo làm rơi người anh 
xuống biển. 

Chuyện ngày xưa tưởng đã là cổ tích, 
nhưng ngày nay vẫn có người tham đắm, cố 
nhặt càng nhiều càng tốt cho dù đã giàu nứt 
đố đổ vách nhưng vẫn chưa biết dừng lại. Tội 
cho những người nghèo cô thế, ngày càng bất 
lực khi phải tranh đấu để tồn tại trong cuộc 
đua không cân sức trong cùng một xã hội với 
những người có nhiều thế lực, tiền tài. 

Ở đời biết đủ là hạnh phúc. Đời vẫn còn 
nhiều việc khác mà ta cần trải nghiệm chứ 
đâu phải chỉ có tiền tài, danh vọng. Hãy để bớt 
lại sau lưng những gì không phải của mình. 
Không nên mang theo quá nhiều để cho bước 
đi của mình được nhẹ nhàng thanh thản. 


TP. HCM, 2020 


84 cAo THĂNG BÌNH 


Dễ Đến Cũng Dễ Đi 


“Cứ một ngày qua đi là ta bớt đi một ngừy 
của sinh mệnh, cho nên ta phải sống sao 
cho có ý nghĩa chứ đừng hoang phí hoặc 
đánh đổi nó uì những thứ uật chất tằm 
thường... " 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) 85 


N đời thường nói cái gì dễ đến thì cũng dễ 
đi. Trên đời này, tiền bạc và của cải là những 
thứ dễ đến nhưng cũng dễ ra đi nhất. Chúng 
đến với ta hàng tháng, hàng ngày, hay thậm chí 
là hàng giờ và ra đi cũng nhanh chóng không 
kém. Thật vậy, trong đời ta không thể nhớ hết 
bao nhiêu bạc tiền đã đi qua tay ta, chỉ biết 
rằng chúng đi vào rồi lại đi ra như gió thổi qua 
nhà trống. Cũng chính vì chúng thay đổi quá 
nhanh nên dù có giá trị nhưng không phải là 
thứ quý nhất. Dù hôm nay chúng có mất đi thì 
ngày mai chúng lại đến, lo gì! 

Nhưng cũng có những thứ trên đời này 
khi đã mất đi sẽ không tìm lại được. Đó là cha 
mẹ, anh em, gia đình, người thân. Họ chỉ đến 
với ta một lần trong đời và một khi đã mất đi 
thì không bao giờ trở lại. Đó mới thật là những 
thứ quý nhất mà cuộc đời đã ban cho ta, ta 
phải biết giữ gìn chớ nên sao lãng. 

Thời gian, tuổi trẻ, sinh mệnh cũng là 
những thứ quý nhất mà cha mẹ đã ban cho 
ta. Sinh mệnh không phải vô tận, mà ngược 


8G CAO THĂNG BÌNH 


lại nó rất hữu hạn. Cứ một ngày qua đi là ta 
bớt đi một ngày của sinh mệnh nên ta phải 
sống sao cho có ý nghĩa chứ đừng hoang phí 
hoặc đánh đổi nó vì những thứ vật chất tầm 
thường. Người giàu có tuy giỏi nhưng chưa 
hẳn đã thông minh nếu như họ bỏ hết cuộc 
đời vào việc kiếm tiền và tiêu tiền. 


TP. HCM, 2020 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) Z7 


88 cAo THĂNG BÌNH 


Cho Nhau Những Gì? 


“Không cần phải cho nhau nhiều uật chắt 
mà hãy cho nhau thêm tình thương. Hãy 
bót trách móc, giận hờn mà hãy cm 
thông Uà thấu hiểu...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 89 


liên đức là báu vật vô hình, vô hạn mà 
người đời ít chú ý đến. Để có nhiều phúc 
ta không cần phải giành giật mà chỉ cần sống 
thiện lành. Vật chất là báu vật hữu hình, hữu 
hạn. Ta phải lao động cật lực, thậm chí phải 
giành giật mới có chúng. 

Người đời cho nhau chút ít vật chất nhưng 
lại làm khổ nhau về tinh thần, vậy thì chút vật 
chất kia có nghĩa gì so với những đau khổ mà 
người đó phải trải qua? Niềm vui trong đời thì 
mấy chốc thoáng qua, còn khổ đau thì nghìn 
trùng vô tận. Khổ đau từ sự bon chen so sánh, 
khổ đau của ly biệt, khổ đau của oán ghét, khổ 
đau của sinh tử, chúng như những đợt sóng 
nối tiếp nhau, hết lớp này đến lớp khác, nghìn 
trùng vô tận. 

Kiếp người vốn nhiều đau khổ nên đừng 
mang thêm cho nhau đau khổ. Không cần 
phải cho nhau nhiều vật chất mà hãy cho 
nhau thêm tình thương. Hãy bớt trách móc, 
giận hờn mà hãy cảm thông và thấu hiểu. Đời 
người như chiếc lá, hết xanh đến vàng rồi héo 
rụng. Đâu ai hơn ai, đâu ai khác ai, có khác 
chăng là ta rời cành sớm hay muộn mà thôi. 


TP. HCM, 2020 


9O cAO THĂNG BÌNH 


v y `" ố ẽố 


Của Quý 
Là Do Người Biêt Dùng 
“Của quá là do người biết dùng, chứ ham 


tích cóp làm chỉ những thứ mà mừnh không 
bao giờ đựng đến...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7)  Ol 


MP chị bạn khoe với tôi rằng chị vừa được 
tặng một quyển sách quý. Tôi hỏi chị rằng 
chị đã đọc được trang nào trong quyển sách 
đó chưa? Chị bảo chưa. Tôi nói với chị rằng 
quyển sách đó dù quý đến đâu nhưng nếu chị 
không đọc thì cũng không lợi ích gì. Giống 
như một loại thuốc hay mà mình không uống 
thì cũng không có tác dụng gì cả. 

Thật ra cơ hội mang đến cho ta nhiều điều 
quý giá nhưng ta thường không biết nắm bắt 
lấy nó. Cũng có người nắm bắt được nhưng lại 
không biết sử dụng. Giống như người có của 
quý trong nhà mà không biết, trong khi đó lại 
đi cầu xin người khác bố thí cho mình. 

Có ít, có nhiều chưa chắc quan trọng bằng 
biết sử dụng những gì mình có. Của quý là do 
người biết dùng, chứ ham tích cóp làm chi 
những thứ mà mình sẽ không bao giờ đụng 
đến. 


TP. HCM, 2020 


O2 cAo THĂNG BÌNH 


=“ .. ..... 


Gỗồng Mình Chi Cho Khổ? 


“Người tu hành chọn cuộc sống an lạc 
nên họ sống thực uới chính mình. Học 
tập, phán đấu là để tỉnh tấn chứ không để 
đề cao hành thức...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 95 


gười yếu đuối thường cố tỏ ra mạnh mẽ. 

Người thấp kém thường cế tỏ ra quyền quý. 
Người nghèo khó thường cố tỏ ra sang trọng. 
Tất cả là để che đậy điểm yếu của mình. 

Người đời thường quan tâm đến việc 
người khác đánh giá mình. Vì cái tôi' quá cao 
mà nhiều người phải gồng mình lên mà sống. 
Thật ra, muốn người ta nể trọng thì mình phải 
thay đổi từ trong từ cách nghĩ, cách sống, đến 
cách làm, chứ chỉ cố gồng mình lên bề ngoài 
thì chỉ thêm mệt chứ chẳng có ích gì. 

Người tu hành chọn cuộc sống an lạc nên 
họ sống thực với chính mình. Học tập, phấn 
đấu là để tinh tấn chứ không để đề cao hình 
thức. 


TP. HCM, 2020 


O4 cAo THĂNG BÌNH 


Khác Nhau Ở Cách Nghĩ 


“Nếu ta tập cách nhìn mọi sự việc theo 
lăng kính của Đúc Phật thà ta sẽ biết mình 
cần phải làm gì và ta sẽ thấy sự uật cũng 
không quá bé tắc như ta tưởng... 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) 95 


P bao giờ ta thử hỏi vì sao người nghèo sau 
Jkhi trúng số, vài năm sau họ vẫn lại hoàn 
nghèo? Có bao giờ ta thử hỏi vì sao người giàu 
dẫu bị phá sản nhiều lần, họ vẫn trở lại giàu 
có? Câu trả lời chính ở sự khác nhau trong 
cách nghĩ giữa người nghèo và người giàu, từ 
đó dẫn đến cách sống, cách hành động và kết 
quả của họ cũng khác nhau. 

Học hành, kiến thức chỉ là kỹ năng, cách 
ta suy nghĩ mới quyết định cách ta sống và kết 
quả thành bại của đời mình. Người nghèo nếu 
muốn giàu không gì khác hơn là phải học tập 
và bắt chước theo cách nghĩ của người giàu, 
tức là phải có tầm nhìn xa, đặt mục tiêu cao, 
chấp nhận rủi ro, và sẵn sàng làm việc để theo 
đuổi mục tiêu đến cùng. 

Trong tu hành cũng vậy, muốn tiến bộ ta 
phải học và làm theo Đức Phật, từ cách nghĩ 
cho đến việc làm, từ cách đi đứng, ăn nói cho 
đến cách ứng xử trong mọi sự việc. Khi gặp 
khó khăn thay vì phản ứng theo bản năng tự 


ÓG_ CAO THĂNG BÌNH 


nhiên, ta nên tự hỏi nếu là Đức Phật trong 
hoàn cảnh đó thì Đức Phật sẽ ứng xử như thế 
nào? Đức Phật sẽ làm gì? Nếu ta tập cách nhìn 
mọi sự việc theo lăng kính của Đức Phật thì ta 
sẽ biết mình cần phải làm gì và ta sẽ thấy sự 
vật cũng không quá bế tắc như ta tưởng. 


TP. HCM, 2020 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) 97 


O6 cAOTHĂNG BÌNH 


Không Phải Tại Trời 


“Không có gì xảy ra là ngẫu nhiên, tắt cả 
đều do nhân quả sắp đặt... ” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) 99 


lấp lớn khi gặp khổ, người ta thường oán 
trách sao ông trời bất công. Hết đổ lỗi cho 
trời, họ quay sang đổ lỗi cho người, cho số 
phận, chớ ít ai nghĩ rằng đó là do quả báo của 
mình đã làm trong quá khứ và đến bây giờ là 
lúc mình phải trả. 

Giống như khi say rượu, hôm sau thức 
dậy ta thấy nhức đầu, mệt mỏi. Nếu ta quên 
hết mọi việc hôm qua thì hôm nay sẽ không 
hiểu vì sao mình mệt. Cũng vậy, có những 
việc ta đã làm từ rất lâu trong quá khứ cho đến 
hôm nay đã không còn nhớ. Đến khi chuyện 
xảy ra, ta đổ cho số phận, cho xui rủi, cho trời 
đất, chứ đâu biết rằng đó là nghiệp báo mà 
mình đã gieo từ lâu lắm rồi. 

Không có gì xảy ra là ngẫu nhiên, tất cả 
đều do nhân quả sắp đặt. Trong chúng ta, ai 
cũng từng tạo hằng hà sa số nghiệp, có cái ta 
còn nhớ, có cái ta đã quên, có cái gần đây, có 
cái từ lâu trong nhiều tiền kiếp. Trời đất công 
bằng nên mới có quả báo, nhưng vì ta mau 
quên nên mới trách oan cho số mệnh mà thôi. 


TP. HCM, 2020 


IOO_ cAo THĂNG BÌNH 


Tìm Thêm Làm Chi 
Những Thứ Mình 

Không Thiêu? 

“Cần nhận biết cái những mình đang 


thiếu để bổ sưng thêm, chứ cố thêm làm 
chỉ những thứ mành không thiếu...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7)  IOI 


MP ngày trung bình ta làm việc 8 giờ đồng hồ 
Ítừ sáng đến chiều. Đó là khoảng thời gian 
quí nhất và hiệu quả nhất trong ngày mà ta 
dành trọn cho công cuộc mưu sinh. Nếu như 
mỗi ngày có 24 giờ thì một phần ba cuộc đời 
ta đã dành cho công việc, một phần ba dành 
cho giấc ngủ, và một phần ba cho các phần 
còn lại trong đó có gia đình và các nhu cầu 
khác của bản thân. 

Khi ta giàu hơn thì thời gian dành cho 
công việc cũng nhiều hơn nên thời gian còn 
lại cho gia đình và bản thân cũng ít hơn. 
Nhiều người giàu không còn thời gian để ăn 
chứ nói chi đến chăm sóc gia đình hay bản 
thân. Nhưng khổ nỗi là người giàu luôn nghĩ 
rằng mình rất thông minh, trong khi dưới mắt 
người khác thì đôi khi họ cũng tội nghiệp. 

Đồng tiền tuy quí nhưng người thông 
minh cần biết cân bằng giữa các mặt của cuộc 
sống để không hối tiếc sau này. Nếu có tiền mà 
thiếu sức khỏe hoặc thất bại trong gia đình thì 
tiền nhiều cũng vô nghĩa. Bởi vậy, ta nên nhận 
biết những gì mình đang thiếu để bổ sung 
thêm, chứ cố thêm làm chi những thứ mình 
không thiếu. 


TP. HCM, 2020 


lO2_ cAo THĂNG BÌNH 


Hạnh Phúc 
Là Không Phụ Thuộc 


“Nếu ngày nào mình cờn phụ thuộc uào 

ai đó hay tiệc gì đó để được uui thì ngày 

đó am lạc uà hạnh phúc với mành hãy cờn 
là) 

xa... 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7)  lO5 


gười ta đau khổ vì chọn sống cuộc đời phụ 
thuộc. Ta không biết tự tạo ra niềm vui, 
hạnh phúc và sự an lạc cho chính mình mà 
mong chờ từ người khác, từ nơi khác mang lại. 
Khi ta phụ thuộc về vật chất, ta sẽ không 
thấy hạnh phúc khi thiếu chúng. Có người tuy 
không phụ thuộc về vật chất nhưng lại phụ 
thuộc về tinh thần. Nhu cầu yêu thương cũng 
là sự phụ thuộc tinh thần. Dù trong bất cứ 
hoàn cảnh nào thì sự phụ thuộc quá mức cũng 
sẽ mang lại cho ta nhiều đau khổ, cho dù đó là 
tình thương trong gia đình hay tình yêu nam 
nữ. Lỗi không phải do người ta yêu thương mà 
đo ta đã để sự phụ thuộc đó cột trói lấy mình. 
Những gì có duyên sẽ hội ngộ nhưng rồi 
chúng cũng sẽ qua đi. Người tu hành nên sống 
như dòng sông, thanh thản chảy ra biển chứ 
không dừng lại để ôm ấp đôi bờ. Người tu 
hành sống không phụ thuộc vào ai, không phụ 
thuộc vào hoàn cảnh, và cũng không bị ràng 
buộc vào vật chất lẫn tinh thần. Nếu ngày nào 
mình còn phụ thuộc vào ai đó hay việc gì đó 
để được vui thì ngày đó an lạc và hạnh phúc 
với mình hãy còn xa. 


TP. HCM, 2020 


O4 cAo THĂNG BÌNH 


Không Chạy Theo, 
Cũng Không Xua Đuổi 


“Người tu hành không uì thương mà chạy 
theo uà cũng không uì không thích mà xua 
đuổi...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7)  IlO5 


Ở” việc chạy theo người mình thương 
hay quay lại với người thương mình là sự 
chọn lựa của mỗi cá nhân. Nhưng về phương 
diện khổ và giải thoát, việc chạy theo một 
người nào đó, một sự việc nào đó tức là mình 
đã tự cột mình vào đó, tức là vướng vào cái 
khổ của sự phụ thuộc. 

Ngày xưa, Đức Phật lãnh đạo tăng đoàn 
hàng ngàn người. Một hôm, có 500 Tăng 
thượng mạn muốn tách khỏi tăng đoàn, Ngài 
đã không ngăn cản. Đến khi họ hối hận quay 
về, Ngài cũng không xua đuổi. Học theo gương 
Đức Phật là thuận theo hoàn cảnh, không vì 
thương mà chạy theo và cũng không vì không 
thích mà xua đuổi. 

Tình thương trong Đạo Phật là sự cho đi 
chứ không dựa trên sự hồi đáp. Người tu hành 
không chạy theo ai cả mà ưu tiên cứu giúp 
người đang cần mình trước. Như biển lớn đón 
nhận các dòng sông chảy vào rồi chúng lại 
chảy ra, biển không níu kéo cũng không ngăn 
cản. Tất cả là tự nhiên, tất cả là thanh tịnh, 
không vui không buồn từ những việc đến đi 
của đời thường. 


TP. HCM, 2020 


lOG_ cAo THĂNG BÌNH 


Thu Thêm Năng Lượng 
Qua Mỗi Việc Làm 


“Cần học theo cách sống của người tụ 
hành, tức là thu thêm năng lượng qua mỗi 
uiệc làm chứ đừng để cho buồn chán rút 
cạn đi năng lượng sống của mừnh...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7)  lO7 


MP ngày làm việc ta tiêu hao nhiều năng 
| lượng vật chất lẫn tinh thần. Ta cần biết 
cách để bù đắp lại năng lượng để duy trì sự 
cân bằng. Để bù lại năng lượng vật chất ta có 
thể chọn lựa thức ăn hợp lý hàng ngày. Về tỉnh 
thần, ta cần biết sắp xếp hợp lý giữa làm việc 
và nghỉ ngơi để giải trí và thư giãn đầu óc. 

Có một điều quan trọng không kém là cần 
biết tạo ra niềm vui ngay trong khi làm việc 
hoặc lúc nghỉ ngơi. Nếu làm được điều này, ta 
có thể nạp thêm nguồn năng lượng dồi dào 
bất tận ở mọi lúc, mọi nơi. Với Người tu hành, 
họ có thể nạp thêm năng lượng từ những việc 
bình thường như rửa bát, quét nhà. Với họ, 
vạn pháp là Phật pháp nên việc gì cũng là tu, 
và việc gì cũng là vui. Vậy nên, không có việc 
gì là chán, là đau khổ. 

Với những người không tu thì họ hay khởi 
tâm phân biệt, cái gì thích thì làm không biết 
mệt, cái gì chán thì thấy đau khổ sinh ra stress. 
Khi bị stress kéo dài, cơ thể ta chẳng những 
không hấp thu được năng lượng từ vũ trụ mà 


IOS_ cAo THĂNG BÌNH 


còn để cho năng lượng bên trong của mình 
tiêu tán mất. Lâu dài cơ thể sẽ sinh bệnh do 
năng lượng bên trong bị cạn kiệt. Hiểu được 
điều này, ta cần học theo cách sống của người 
tu hành, tức là thu thêm năng lượng qua mỗi 
việc làm chứ đừng để cho buồn chán rút cạn 
hết đi năng lượng sống của mình. 


TP. HCM, 2020 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7)  IlO9 


[ÍO cAo THĂNG BÌNH 


LẤy Lại Thế Cân Bằng 


“Khi bị tác động bát rựờ, ta đễ bị rưng lắc. 
Sự khác nhau giữa người tu uà không tụ Ở 
chỗ khả năng điều chỉnh để lấy lại thế cân 


TL, 


bằng sau khi ngã đổ... 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) II 


\Ƒ vật không cân bằng thì trước sau gì cũng 
Ísẽ đổ ngã. Tâm ta không cân bằng sẽ dẫn 
đến phiền muộn, âu lo, mất đi hạnh phúc của 
sự an lạc. 

Khi có việc gì đó khuấy động, tâm ta dễ 
bị chao đảo và khi đó nó rời khỏi thế cân bằng 
của sự an lạc. Nếu ta không biết kịp thời điều 
chỉnh để tìm lại thế cân bằng mới thì sự đổ 
ngã dây chuyển tiếp theo là khó tránh khỏi. 
Càng mất cân bằng thì sự ngã đổ càng lớn; cái 
tôi càng cao thì khổ đau sẽ càng nhiều. 

Khi bị tác động bất ngờ, ai cũng dễ bị 
rung lắc. Sự khác nhau giữa người tu và người 
không tu ở chỗ khả năng điều chỉnh để lấy lại 
thế cân bằng mới sau khi rung lắc hay ngã đổ. 
Người tu hành nhờ biết quán chiếu vào bản 
chất của sự vật nên dễ buông bỏ và dễ thích 
nghi với hoàn cảnh mới, nên họ cũng dễ tìm 
lại thế cân bằng mới hơn. Người không tu thì 
thường chấp chặt, ôm lấy quá khứ nên khó tìm 
lại sự cân bằng sau khi ngã đổ. Và như thế, từ 
sự thất bại này có thể kéo đến sự thất bại khác, 
lớn hơn, trầm trọng hơn, kéo họ chìm sâu hơn 
vào vòng xoáy của đau khổ. 


TP. HCM, 2020 


|Ï2_ cAo THĂNG BÌNH 


Người Tham Lam 


“Đừng thấy người ta tham lam tôi khen 
hay mà bắt chước. Của thiên rỗi cững trả 
địa, cuối cùng cững chẳng còn gì mà chỉ 
rước thêm khổ và nghiệp báo....” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7)  ll5 


N, tham lam rất dễ phạm tội. Nếu tham 
vào của công thì sớm muộn gì cũng đối mặt 
với tù tội, rồi cuối cùng cũng hoàn trắng tay. 
Nếu tham của người khác thì sẽ bị nhân quả 
báo ứng, chẳng những trong kiếp này mà đến 
nhiều kiếp sau phải chịu nghèo khổ, con cháu 
cũng khó khá lên được. 

Người tham lam dù họ có được của cải 
nhưng cuộc đời cũng lắm đau khổ và vất vả 
chứ không hưởng được những gì họ có. Giống 
như trời đày phải vất vả thu gom cóp nhặt, 
nhưng trời lại không cho hưởng được bao 
nhiêu. 

Đừng thấy người ta tham lam rồi khen 
hay mà bắt chước. Của thiên rồi cũng trả địa, 
cuối cùng cũng chẳng còn gì mà chỉ rước thêm 
khổ và nghiệp báo. 


TP. HCM, 2020 


|4 cAo THĂNG BÌNH 


Khi Lỡ Lên Lưng Cọp 


“Muốn thay đối phải có đủ đững khí và trí 
tuệ để cắt đứt tham lam, sỉ mê, và sợ hãi 


để thoát ra khi hoàn cảnh thích hợp....” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7)  ll5 


hế gian có hai loại người: loại thứ nhất khi 

biết mình lỡ lên lưng cọp thì không dám 
xuống. Họ nhắm mắt đưa chân, tiếp tục mạo 
hiểm dù biết rằng như thế là tiếp tục khổ. Loại 
thứ hai khi biết mình ở trên lưng cọp, dù nguy 
hiểm nhưng họ vẫn luôn tìm cách thoát ra 
một khi có được thời cơ. 

Nhóm người thứ nhất vì nhút nhát nên 
chấp nhận cuốn theo hoàn cảnh. Vì không đủ 
đũng khí để thoát ra nên họ chấp nhận đeo 
theo dù biết là tiếp tục nguy hiểm. Nhóm 
người thứ hai khi nhận ra nguy hiểm thì biết 
chuyển hướng quay đầu. Họ có dũng khí và 
trí tuệ để cắt đứt tham lam, si mê, và sợ hãi để 
thoát ra khi hoàn cảnh thích hợp. 

Sẽ không bao giờ trễ để thay đổi. Không ai 
có thể thay đổi được quá khứ nhưng ta có thể 
thay đổi tương lai của mình nhờ quyết định 
đúng đắn ở ngày hôm nay. 


TP. HCM, 2020 


[ÏÕ_ cAo THĂNG BÌNH 


Phương Tiện Thông Minh 


“Hãy dành nhiều thời gian hơn bên người 
thân, để quan sát uà đồng hành với thế 
giới quanh mình, để suy nghĩ uà tư duy, và 
quan trọng hơn là để thấy mình đang thực 
sự có mặt trên cuộc đời này... ˆ 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7)  lÏ7 


l con khi còn nhỏ nếu tiếp xúc quá nhiều 
với thế giới ảo của máy vi tính và điện thoại 
thì bộ não chúng sẽ chậm phát triển, giảm khả 
năng giao tiếp và thậm chí sẽ mắc bệnh tự kỷ. 
Người lớn mà dành quá nhiều thời gian trên 
mạng internet chẳng những phí hết thời gian 
quí báu mà còn gia tăng cách biệt mình với 
người thân chung quanh. 

Muốn sử dụng các phương tiện thông 
minh thì trước tiên mình phải là người thông 
minh, đó là biết khi nào cần dùng, khi nào 
không. Cái gì cũng có hai mặt tốt và xấu. Nếu 
biết dùng và dùng đúng thì điện thoại và máy 
tính sẽ là công cụ cực kỳ hữu ích, còn nếu để 
mình bị “nghiện thì tác hại của điện thoại và 
máy tính cũng không hề nhỏ. Nếu cộng dồn 
thì tác hại của game cũng không thua gì các 
nghiện ngập khác như cờ bạc, rượu chè... 

Người tu hành chú trọng đến thực hành 
chánh niệm nên việc sử dụng các phương tiện 
thông minh càng phải cẩn trọng. Trong gia 
đình, ở cơ quan hay ngoài xã hội, hãy dành 


[HỒ cAo THĂNG BÌNH 


nhiều thời gian hơn bên người thân, để quan 
sát và đồng hành với thế giới quanh mình, 
để suy nghĩ và tư duy, và quan trọng hơn là 
để thấy mình đang thực sự có mặt trên cuộc 
đời này. 


TP. HCM, 2020 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) l9 


2O cAo THĂNG BÌNH 


 y 4⁄4 


Biết Ơn Cái Mũi 


“Thay uì trách móc, giận hờn rồi xem nó 

éN Z ~ “~ Ấ bà Nẻ 
như là gánh nặng, ta hãy uuột ue an ti để 
nó rnau lành bệnh... ” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7)  I2l 


ối qua tôi bị cảm, ngủ đến nửa đêm thì thấy 

mũi nghẹt cứng, thở không nổi. Càng cố 
hít thì càng thấy ngạt. Bỗng nhiên tôi lại thấy 
thương cái mũi của mình vô cùng. Nó vất vả 
cả ngày, đêm đến nó cũng không được nghị, 
vẫn phải gồng lên để thở. 

Thế là tôi quyết định để cho mũi nghỉ 
ngơi một chút. Tôi cũng không cố hít nữa mà 
thả lỏng nó hoàn toàn. Khi quá ngạt thì mở 
miệng ra thở. Vì tôi không cố gắng hít nữa nên 
mũi cũng bớt khó chịu, sau đó cũng thấy quen 
dần và tiếp tục giấc ngủ trở lại. 

Chúng ta nhiều lúc không thương xót, 
thông cảm cho cơ thể của mình. Giống như 
đôi chân mình đi cả ngày, đêm đến nó mỏi 
sưng lên. Thay vì trách móc, giận hờn rồi xem 
nó như là gánh nặng, ta hãy vuốt ve an ủi để nó 
mau lành bệnh. Cuộc sống này nếu bớt đi sự 
đòi hỏi, trách móc mà thay vào đó là lòng biết 
ơn và thông cảm thì cuộc đời sẽ nhẹ nhàng và 
hạnh phúc hơn biết bao nhiêu. 


TP. HCM, 2020 


[22_ cAo THĂNG BÌNH 


Những Khoảnh Khắc 
Hạnh Phúc 


“AI cũng có những người mành thương 
yêu, cũng có gia đình dang chờ đợi. Đừng 
quên làm cho nhau những gì có thể. Nó 
gân gũi nhất, dễ làm nhất nhưng ta cững 
dễ bỏ quên nhát...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7)  l25 


\ đó mà đã hết 10 ngày tôi sang Canada 
Íthăm con. Thời gian đi qua quá nhanh. 
Ngày mai tôi trở về lại công việc của mình ở 
Việt Nam. Tối nay ngồi trên xe từ Missisauga 
về Toronto, bên tay lái là đứa con trai mà mình 
bồng ẫm ngày nào. Mới hôm nào mình còn 
công kênh con trên lưng, vậy mà hôm nay con 
đã trưởng thành, chững chạc lái xe đưa ba đi 
khắp nơi trong thành phố xa lạ này. 

Mười ngày qua tôi đã sống trọn vẹn bên 
con, từ việc nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, 
giặt đồ xếp đồ cho con rồi đợi con về ăn cơm 
tối. Đêm nằm nói chuyện với con mà tưởng nó 
vẫn như đứa trẻ ngày nào. Những gì tôi đã làm 
cho con tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi biết 
con cũng hạnh phúc khi đón nhận chúng. Giờ 
đây tôi hiểu thêm vì sao má tôi thích nấu cho 
tôi ăn, giăng mùng cho tôi ngủ mỗi lần tôi về 
thăm ba má dù năm nay tôi đã gần sáu mươi 
tuổi đầu. 


Ï24 cAoTHĂNG BÌNH 


Ai cũng có những người mình thương 
yêu, cũng có gia đình đang chờ đợi. Hãy tận 
hưởng hạnh phúc khi được cho và nhận. Đừng 
quên làm cho nhau những gì có thể vì đó là 
những khoảnh khác hạnh phúc mà ta sẽ nhớ 
nhất trong đời mình sau này. Nó gần gũi nhất, 
đễ làm nhất nhưng ta cũng đễ bỏ quên nhất. 


TE HCM, 2020 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7)  l25 


l26_ cAo THĂNG BÌNH 


Hãy Là Người 
Bên Con Đâu Tiên 


“Hãy thấy mừng khi mình uẫn là người 
đầu tiên mà cơn nhớ đến khi chứng gặp 
khó khăm, chớ đừng là người sau càng khi 
cơn đi tìm người khác mà không nhớ đến 
mình...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7)  l27 


lh có anh bạn rất nóng tính. Một hôm, con 
trai anh đi chơi về khuya. Trên đường về, 
cháu bị hư xe máy. Lúc đó đã gần 12 giờ đêm. 
Đường vắng, nó sợ nên gọi điện về cho anh để 
xin anh đến giúp. Khi đến nơi, anh quát mắng 
nó rất nhiều và suốt cả trên đường về. Nó sợ 
tính nóng của ba, nên nó chỉ im lặng. 

Sau này anh có kể lại chuyện đó với tôi. 
Tôi nói với anh rằng con anh đang gặp khó 
khăn nên mới nhờ anh đến giúp. Điều đó 
có nghĩa là nó đã tin tưởng rằng ba nó sẽ có 
mặt để chở che cho nó. Đáng lẽ anh phải thấy 
mừng vì anh là người đầu tiên mà nó nhớ đến 
khi gặp hoạn nạn. Giả sử nó không gọi điện 
cho anh mà lại gọi cho bạn bè, rồi đi theo bạn 
đến ngày hôm sau thì anh biết đâu mà tìm nó? 
Nếu có gì xảy ra với con thì có phải anh sẽ ân 
hận suốt đời hay không? 

Khi người ta đang gặp hoạn nạn thì đừng 
làm cho người ta lo sợ hoặc đau khổ thêm 


2 cAoTHĂNG BÌNH 


nữa. Chuyện đúng sai gì có thể từ từ sẽ nói, 
còn trước mắt là giúp đỡ và an ủi họ trước đã. 
Hãy thấy mừng khi mình vẫn là người đầu 
tiên mà con nhớ đến khi chúng gặp khó khăn, 
chớ đừng là người sau khi con đi tìm người 
khác mà không nhớ đến mình. 


TP. HCM, 2020 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7) 129 


l2O©_ cAo THĂNG BÌNH 


Hạnh Phúc 
Khi Còn Cha Còn Mẹ 


“Cồn cha mẹ là cờn tắt cả, còn những bữa 
cơm gắn kết gia đình, cờn người ngóng 
mơng, cờn mái nhà ấm áp cho những đứa 
cơn từ xa trở 0ê...” 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7)  lỗÌ 


L cha mẹ là còn tất cả, còn những bữa cơm 
Jgắn kết gia đình, còn người ngóng mong, 
còn mái nhà ấm áp cho những đứa con từ xa 
trở về. 

Cha mẹ tuy già nhưng là ngôi nhà vững 
chắc che chở cho các con, là tấm gương dẫn 
đắt các con trong đường đời, là chất keo gắn 
kết mọi người, là không khí, là nước mát, là 
nơi chúng con sống lại tuổi thơ của mình. 

Hãy mừng vui khi thấy mình may mắn 
vẫn còn cài những bông hồng đỏ trên ngực 
áo mỗi ngày, để thấy hạnh phúc khi còn cha 
còn mẹ. Hạnh phúc đó đơn giản nhưng không 
phải ai muốn mà có được. 

Chiều nay ra xe về lại Sài Gòn. lạm biệt 
ba má mà thấy mắt cay cay. Nhìn thấy mắt má 
đượm buồn mà tôi không dám nói nhiều. Chỉ 
thầm ước mong ba má sống mãi muôn đời để 
cho chúng tôi còn mãi những mùa xuân trọn 
vẹn. 


TP. HCM, 2020 


lỗ2_ cAoTHĂNG BÌNH 


Má Tôi 


“Dâu biết rằng không ai có thể sống mãi, 
nhưng má ra đi nhanh quá làm tôi uân 
bàng hoàng chưa tím đó là sự thật. Nhưng 
có điều an ủi là tôi tin răng mắt đi không 
phải là hết mà má đã uề một cõi nào đó 
tốt hơn...” 








PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7)  l55 


goại tôi mất sớm lúc má tôi mới mười mấy 

tuổi đầu. Má thay ngoại lo cho đàn em nhỏ, 
người nhỏ nhất mới 8 tuổi. Sinh ra trong thời 
buổi chiến tranh, má lấy chồng sớm, sống lặng 
lẽ nuôi sáu con nhỏ khi tuổi vừa hơn 30. Rồi 
hòa bình lập lại, cả nhà hồi hương về quê nội. 
Bọn nhỏ chúng tôi tập tành việc ruộng đồng. 
Những lần đi thăm ruộng, cả nhà phải thức 
dậy từ 4 giờ sáng, bơi xuồng đến 10 giờ mới 
đến nơi, rồi tầm 3 giờ chiều đã phải vội vã 
quay về để kịp đến nhà trước nửa đêm. 

Nhớ hồi nhỏ tụi tôi chạy nhảy quần áo 
rách bươm, má ngồi vá đơm từng cái nút. Rồi 
cả nhà tập tành buôn bán nhỏ. Từ 4 giờ sáng, 
má đến nhà máy chà để mua vài bao gạo mới 
xay, đem về sàng sảy để đong bán lại từng ít 
một. Có hôm bị lỗ do bị người ta đong đếm 
thiếu. Thấy khó, má chuyển sang bán tạp hóa. 
Tụi tôi mỗi người cũng trải một tấm nilon nhỏ 
ở một góc chợ. Khoảng 5 giờ sáng thì dọn 
hàng ra, đến 7 giờ sáng thì về đi học, chỉ có ba 
má là ngồi đó suốt ngày. Rồi ngày tôi lên đại 
học, má đưa tôi qua Cần Thơ mua cho hai xấp 
vải để may quần tây, tôi mặc chúng liền trong 
bốn năm đại học mà vẫn chưa cũ. Hồi tôi ra 
Hà Nội làm việc, má ra thăm tôi rồi ở lại hai 


lÕ4 cAo THĂNG BÌNH 


tuần. Trước khi về, má viết để lại cho tôi một 
lá thư kẹp trong quyển sách, nét chữ nguệch 
ngoạc vì chưa qua tiểu học. Má về rồi tôi mới 
tìm thấy bức thư, đọc xong mà nước mắt cứ 
chảy mãi không thôi. 

Viết những dòng này khi má đã đi xa. Mỗi 
lần nhớ má là nước mắt tôi lại chảy. Nhớ hồi 
nhỏ mỗi lần thắp nhang đứng trước bàn thờ, 
tôi luôn khấn nguyện cho cha mẹ được sống 
lâu. Dẫu biết rằng không ai có thể sống mãi, 
nhưng má ra đi nhanh quá làm tôi vẫn bàng 
hoàng chưa tin đó là sự thật. Nhưng có điều an 
ủi là tôi tin rằng mất đi không phải là hết mà 
má đã về một cõi nào đó tốt hơn. Nghĩ thế nên 
dù có buồn tôi vẫn không muốn má vướng 
bận thêm chỉ cuộc đời này nữa. 


TP. HCM, 2020 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7)  l55 


l2©_ cAo THĂNG BÌNH 


Đất Mẹ 


“Đát mẹ to lớn, bao dưng, hiền hòa, nhẫn 
nại, chị đựng. Dẫu cho cày xới, chia cắt, 
đất mẹ cũng không biết giận hờn Nhưng 
trong sâu thẳm, đất mẹ uẫn có những nỗi 
niềm chưa kịp nói ra mà chỉ mong một 
ngày các cơn lớn khôn sẽ hiểu...” 


“á = 
F007 2/171)01(1041..1. phải là khi bạn có cuộc sống giàu có 
/4/1001:0007.181.0.41030/.0,0-.0/0 u00. 0v. 
4101-0027 ý.) 7V P0 0/0100 71077 7 
s00) 00)0)./200)0/( 2 094010080.) 00L09./9/ 7...0) //.//)(. 


1147):)24/3I0 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập 7)  l57 


\ chúng sinh là một sinh mạng. Ihọ mạng 
là quãng thời gian từ lúc ta sinh ra đến lúc 
từ giã cõi đời. Sứ mạng là mục đích, là nhiệm 
vụ mà ta phải làm và mong muốn đạt được khi 
cuối đời. Tôi nghĩ sứ mạng của má tôi là chăm 
lo cho chồng con, rồi đến cả cháu chắt để ai 
cũng được no đủ, nên người. Cuộc đời má vất 
vả nhưng rất đẹp, vị tha, không biết hờn giận, 
không biết ghét bỏ ai. Những ngày cuối đời 
má thích nghe Kinh Phật và sống thanh thản. 
Mặc dù căn bệnh suy tim hàng ngày làm má 
đau đớn nhưng má chẳng than vãn với ai một 
lời nào. Trước khi má mất một vài hôm, má 
còn nói với tôi là “Má khỏe lắm, con yên tâm 
đi, đừng lo cho má”” 

Má đã ra đi nhẹ nhàng thanh thản như 
một chiếc lá rơi. Chúng tôi có mặt đầy đủ hộ 
niệm cho má trong giờ phút cuối cùng. Ngày 
đưa má đi, đám tang nhà tràn ngập hoa tươi, 
những loại hoa mà má rất thích. Hoa trải dài 
đọc con đường vào mộ, hoa bao quanh khắp 
khu mộ. Bốn phía má nằm là bốn cây sa la, 
che mát cho má suốt ngày, đơn sơ mà hùng vĩ. 
Chúng tôi đều tin má đã về với cõi Trời, cõi 
Phật vì đó là nơi má hằng mong ước lúc sinh 
thời. Tôi buồn vì xa má, nhưng buồn hơn là 


[lỗ cAo THĂNG BÌNH 


mình vẫn chưa làm được cho má nhiều hơn 
khi má còn sống. Nhưng đó có thể đó là do sứ 
mạng hy sinh mà má phải làm trên cõi đời này 
bởi vì có thế má mới vui. Tôi tin rằng sự chia 
ly này chỉ là tạm thời. Rồi sẽ có ngày chúng 
tôi gặp lại má, ở một cõi nào đó vui hơn ở đây 
nhiều. Ở đó má sẽ không còn cực khổ và vất 
vả nữa. 

Không biết từ bao giờ người ta có hai từ 
Đất Mẹ, chắc mẹ được sinh ra từ đất và cuối 
cùng là trở về với đất. Đất mẹ to lớn, bao dung, 
hiển hòa, nhẫn nại, chịu đựng. Dẫu cho cày 
xới, chia cắt, đất mẹ cũng không biết giận hờn. 
Nhưng trong sâu thẳm, đất mẹ vẫn có những 
nỗi niềm chưa kịp nói ra mà chỉ mong một 
ngày các con lớn khôn sẽ hiểu. 


TP. HCM, 2020 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7)  l59 


4O cAo THĂNG BÌNH 


Nhớ Má 


“Phần tế bào má cho vẫn hiện thân trong 
tôi. Má giờ đây dang ở trong tôi và luôn 
theo tôi trơng suôt cuộc đời này... " 





PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7) l4 


hững cơn gió cuối thu se se lạnh, thời tiết 

giao mùa. Những cơn mưa hè dai dẳng 
mang theo giông bão rồi cũng chấm dứt, 
nhường lại cho những tia nắng vàng mơn man 
trên cành lá. Mùa xuân như đang đến gần. 

Tết này là cái Tết đầu tiên không có má. 
Sẽ không còn hình ảnh quen thuộc của má tất 
bật những ngày giáp tết, những bữa cơm vội 
vàng, những lần đi chợ hoa, rồi kho cá, làm 
dưa, thắp nhang cầu nguyện cho một mùa 
xuân mới an lành. 

Dòng đời vẫn cứ tiếp diễn. Dù má không 
còn nhưng những đứa con của má vẫn phải 
lớn lên, phải quen dần với sự không có má. 
Người đời mau quên trong ngày một ngày hai, 
người sâu sắc còn nhớ đến trong một vài năm, 
còn tôi luôn thấy má hiện thân trong vạn vật, 
mọi lúc mọi nơi. Phần tế bào má cho vẫn hiện 
thân trong tôi. Má giờ đây đang ở trong tôi và 
vẫn bên tôi trong suốt cuộc đời này. 


TP. HCM, 2020 


|42_ cAo THĂNG BÌNH 


Mục Lục 


Bài l: Đạo Phật Và Kỹ NẴNổ sásissscsoisnssisssadea T 
Bài 5: Kinh Phật là Báu VẬ | usasssosaiossagai 8 
Đài 3: Vi Phấi TE HE 2 sasaiiduedbbididiuipiabibt 13 
Bài đ: Quy X TL B^ sisssaldnlimiônsisisiibuiiniaad 15 
Bãi: KH Liài BỊ Hộ ssissnsidseaysisdbsdiibrildliplipidbiuikiidnl 19 
Bài 6: Hai Bữa Ăn Của Đức Phật.................................. 21 
Bài 7 Tiái L0ẠI THHỜI CHỊ su inghgiiii118n020g 25 
Bài 8: Quán Chiếu Để Thấy Nguyên Nhân ................ 27 
Bài 5: Những Hồ lạt Quanh Tần ssnssnsnsnnofsoinas 29 
Bài I0: Kác: Và HOđassisadainiindltibiaiaiidtadtatsauidsi 33 
Hài TU: TinốI A Do Tải THỦ mui nesiigbbgtikipgedprainisani BẠo 
Bài 12: Tạo Hóa Rất Công Bằng ..................................- 37 
Bài 13: Gặp Gỡ Thiện Tri Thức..............................-.--‹-- 41 
Bài 14: Cần Lắm Sự Thực Hành.................................- 43 
Bài 15: Sống Như Thế Nào Mới Là Quan Trọng....... 45 
Bài 1ó: Tôi Theo Đạo Phật .................................----------- 49 
Bội 17:17 NHÀ An CÓ DJUWCẨHosssssadsaoiankeasoaddree 53 
Bài lỗ: 0H0.1AfHðØ THIẾT: osksseseeeosdessfessoetasd 55 
Bài 19: Còn Tham, Sân, Si Nên Mới Cần Tu.............. “4 
Bài 20; Không Trụ Vào Ngũ ẤN sueeeeeaeaeeo 61 
T312 15 L-1130)-1201 2s sxag6iSa sống #⁄oxstoisigg3EMA2.tEkskflelst⁄dtflgee 63 
Bài 22: IhưƯ0ng Tật Trong Tâm HỆN saeesesessee 65 
Bài 23: Cải KHÔI CA KHE) Do cccsad0ad66s6i6ek ae 67 
ĐẠI. 2Áy LUUPIE TH ĐT sieaugesedlaldstdsnanuysilitfuyxiaaglaertGeSe 71 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tập7)  l45 


Bài 25: 
Bài 26: 
Bài 27: 
Bài 28: 
Bài 29: 
Bài 30: 
Bài 31: 
Bài 32: 
Bài 33: 
Bài 34: 
Bài 35: 
Bài 36: 


Bài 37: 
Bài 38: 
Bài 39: 


Bài 40: 
Bài 41: 
Bài 42: 
Bài 43: 
Bài 44: 
Bài 45: 
Bài 46: 
Bài 47: 
Bài 48: 
Bài 49: 
Bài 50: 


Tâm In TH Sii664/05594021006006excstvNo 73 
THẾNẬ: Vọ THẾ ¡gs1agiee0)10/410/06009523460000696x2Vose 75 
HN HÍ 1UHYLDE-22ssosy6psisndidjodnbtueollU6auttsuitol@fie 79 
Cần Buông ung TÃIG:uecscisvae 81 
Hạnh Phúc Là Biết Đủ ................................------- 83 
DJ E6. C 0E |1 EìÌsiaoia7sss2sngadasiassuise 85 
Chợ Nhau. Những Cũ iisisssag5446su15sap3sisiaggapi 89 
Của Quý Là Do Người Biết Dùng................... 9] 
Công NINH CHỈ CO THÔI suuusosiobsniiiiiii 93 
Khác Nhau Ở Cách Nghĩ................................. 95 
Không Phải Lãi TRÒ ssissiniiennnpsaiiiinbi 99 
Tìm Thêm Làm Chi Những Thứ Mình 

KhiôHg THIẾT: suá6404ies6ckiskÔilieldalliolfobisn 101 
Hạnh Phúc Là Không Phụ Thuộc................. 103 
Không Chạy Theo, Cũng Không Xua Đuổi. 105 


Thu Thêm Năng Lượng Qua Mỗi Việc Làm 

S10 H41,44u4Ä1J4.1431410004814404610u010511560443444ã4:4 3014005858 107 
Tẩy Tại, THỂ CGẠH. DOH souastiserectsdseotlindcke 111 
TU. LH LUEWssxscslseaseenusdlStoneasoaxilÔng 113 
THỦ.L.Ợ-16ñi.LUATDE CỐ? laacasetlasaesdseaglaGeamssee 115 
Phương Tiện Thông NHHH: seeeieeesees 117 
ĐC LH: o0 (MU ssuuốnbtgitGi63)64G6xabuiSkeclgdadkode 121 
Những Khoảnh Khắc Hạnh Phúc................. 123 
Hãy Là Người Bên Con Đầu Tiên ................ 127 
Hạnh Phúc Khi Còn Cha Còn Mẹ ............... 131 
NHÀ: LỒI- vi6iiscs6g40u 600201 2164g16040u30140%113:0sk06 133 
E7 IÍT: TY ÍE ko áesgbesd mel600/4001/460y6/:634ie3101ã2E0exg0 Si miad4 137 
IN HT, THẢ lu thun tuaidudtidfosadsttlg6016A0062366633646i8r4 ng 141 


44 cAo THĂNG BÌNH 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
65 Trảng Thị - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc65(9)gmail.com 
Điện thoại: 024.39260024 Fax: 024.39260031 


PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG 
(TẠP7) 
Cao Thăng Bình 


3k 3k 3k sk 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc Bùi Việt Bắc 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập Lý Bá Toản 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Sửa bản In: Tác giả 
Trình bảy & bìa: Khánh Chi 
3k sự tực s 


Đối tác liên kết: 

CÔNG TY TNHH VĂN HÓA PHÁT QUANG 
26 Nguyễn Tử Nha, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM 
zk:k:ksk 
In ... cuốn, khổ IIx19em tại Công ty CP 
in Khuyến học phía Nam, Lô B5-§ đường 
D4, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM. Số .../ 
CXBIPH/.../HĐ. Số QĐXB của NXB: .../ 
QĐ-NXBHĐ cấp ngày ...... In xong và 
nộp lưu chiều năm 2021. Mã số sách tiêu 

chuẩn quốc tế (ISBN)...... 


